NGUYÊN MINH TIẾN 


› 


.LỤC TƠ 





LỤC TỔ ĐẠI SƯ 
CON NGƯỜI & 
HUYỀỂN THOẠI 





LỤC TỔ ĐẠI SƯ 
CON NGƯỜI & HUYỂN THOẠI 


NGUYÊN MINH TIẾN 


Bản quyền thuộc về tác giả và Nhà xuất bản Liên Phật Hội. 


Copyright © 2016 by Nguyen Minh Tien 
ISBN-13: 978-1539444947 
ISBN-10: 1539444945 


© All rights reserved. No part of this book may be 
reproduced by any means without prior written permission 
from the pubilisher. 


NGUYÊN MINH TIẾN 


LỤC TỦ ĐẠI SƯ 
0N NGƯỜI 


, & 
HUYEN TR0NI 


NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI 


THAY LƠI TỰA 


ại sư Huệ Năng ra đời năm 638, là vị Tổ sư đời 
Đò¿ sáu (Lục Tổ) của Thiền tông Trung Hoa, 
và là một trong những vị Tổ sư được nhiều người biết 
đến nhất. Vai trò của ngài cũng đặc biệt quan trọng 
đối với người Việt Nam, bởi vì có những mối liên hệ 
và ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp của ngài 
đối với Thiền tông Việt Nam mà chúng tôi sẽ cố gắng 
trình bày một phần trong tập sách này, và bởi vì 
hầu hết những người học thiền hầu như không ai là 
không biết đến quyển Pháp Bảo Đàn Kinh do ngài 
truyền lại. 


Tương tự như chuyện kể về hầu hết các vị thánh 
nhân của thời xa xưa, những gì ngày nay chúng ta 
được biết về Lục Tổ Huệ Năng là một sự pha lẫn 
kỳ thú giữa vô vàn những yếu tố sử liệu xen lẫn với 
huyền thoại, giữa những điều rất thật xen lẫn với 
những điều hư ảo, kỳ bí... Nhưng bao trùm lên tất 
cả vẫn là một nhân cách siêu việt toả sáng muôn đời 
của một bậc chân tu giác ngộ. Cho dù sự toả sáng ấy 
có thể được hậu thế mô tả, ca ngợi theo những cách 
khác nhau, nhưng điều tất yếu là không nên vì thế 
mà làm sai lệch đi những gì vốn có về con người thật 
của ngài. 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Tập sách này được thực hiện với mục đích giới 
thiệu cùng độc giả đôi nét về Lục Tổ Đại sư, bao gồm 
những gì được ghi chép trong các tư liệu của người 
đi trước và kể cả một số huyền thoại được lưu truyền 
rộng rãi về ngài. Nhưng chúng tôi đã thực hiện 
việc này với một sự thận trọng cần thiết và có định 
hướng. Trong khi thu thập tư liệu để hình thành 
tập sách, chúng tôi cố gắng phân tách rõ những yếu 
tố nào có thể tạm gọi là “sử liệu” bởi tính xác thực 
tương đối của chúng, và những yếu tố nào có thể xem 
là truyền thuyết, huyền thoại bởi đã được phát sinh 
từ trí tưởng tượng của người đời. 


Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp khảo sát 
những yếu tố không xác thực, chúng tôi vẫn cố gắng 
để có thể một phần nào đó phân tách, chắt lọc được 
những yếu tố thật tiểm ẩn bên trong lớp vỏ huyền 
thoại, kỳ bí, bằng cách nhìn nhận mọi vấn đề với một 
góc độ khách quan và luôn được soI sáng một cách 
nhất quán bởi những gì phù hợp với tinh thần Phật 
giáo nói chung, Thiền tông nói riêng. 

Như vậy, tập sách này không nhằm mục đích 
trình bày về Lục Tổ Đại Sư từ góc độ của các nhà sử 
học. Chúng tôi không có khả năng và cũng không có 
dự tính làm điều đó. Sau khi thu thập tư liệu, chúng 
tôi đã chọn lọc và trình bày sách này theo cách mà 
chúng tôi tin là phù hợp với những gì mà chính Lục 
Tổ Đại sư đã từng truyền dạy. Các nhà sử học có 
thể cho rằng như vậy là thiếu tính khách quan, và 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


chúng tôi xin nhận lời phê phán đó. Nhưng về phần 
mình, chúng tôi có những lý do nhất định để làm 
như vậy. Chỉ riêng việc Lục Tổ Đại sư là một vị Tổ sư 
tiêu biểu trong Phật giáo cũng đã là một yếu tố hoàn 
toàn khách quan cho phép chúng tôi đánh giá và loại 
bỏ những gì không phù hợp với yếu tố đó. 


Ví như một người con xa gia đình đã lâu, nghe 
rất nhiều người đến nói khác nhau về cha mình. Vì 
sự ngăn cách về không gian và thời gian nên tất cả 
những gì được nghe đều không đủ tính xác thực. Tuy 
nhiên, người con vì đã hiểu được tâm ý của cha mình 
nên sau khi nghe xong có thể dựa vào sự phán đoán 
chủ quan của mình để đánh giá và biết được những 
gì là hợp lý hay không hợp lý. 


Tâm trạng của chúng tôi khi biên soạn tập sách 
này cũng tương tự như thế. Từ nhỏ chúng tôi đã 
được nghe rất nhiều chuyện kể về Lục Tổ Đại sư. 
Sau nhiều năm may mắn được học hỏi Phật pháp, 
được đọc qua kinh Pháp Bảo Đàn do ngài truyền lại, 
chúng tôi chợt nhận ra là những gì đã được nghe qua 
có cả những điều hợp lý và không hợp lý. 


Vì thế, chúng tôi thừa nhận tính chủ quan khi 
biên soạn tập sách này. Bởi vì cho dù chúng tôi đã 
cố gắng trung thực khi thu thập các nguồn tư liệu, 
nhưng những phân tích và nhận xét trong sách này 
lại là những ý kiến hoàn toàn chủ quan của chúng 
tôi, nên điều tất nhiên là độc giả có thể tán đồng 
hoặc không tán đồng với những ý kiến đó. 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Qua cách làm này, chúng tôi mong muốn phác 
hoạ phần nào chân dung Lục Tổ Đại sư đúng thật 
như một vị Tổ sư của Thiền tông nói riêng, và như 
một bậc chân sư của Phật giáo nói chung. Tuy nhiên, 
việc độc giả có nhận ra được điều đó hay không, hoặc 
nhận ra đến mức độ nào tất nhiên là còn tuỳ thuộc 
vào sự khéo léo hay vụng về của chúng tôi trong 
công việc. 

Tuy nhiên, cho dù tự biết sự vụng về của mình, 
chúng tôi vẫn mạnh dạn thực hiện công việc vì thiết 
nghĩ rằng, chỉ cần nêu rõ tâm nguyện của mình nơi 
đây thì chắc chắn sẽ có được sự đồng cảm từ nhiều 
độc giả gần xa, và do đó cũng chắc chắn sẽ nhận được 
những sự góp ý của bạn đọc cũng như sự chỉ giáo của 
các bậc tôn túc, trưởng thượng. Được như thế thì đây 
chẳng qua cũng chỉ là viên gạch lót đường đầu tiên, 
lo gì không có những người khác trong tương lai sẽ 
tiếp tục làm tốt hơn công việc này! 


Trân trọng 


NGUYÊN MINH TIẾN 


Thân thế tầm thường của một vĩ nhân 


Người đến từ phương nam 


heo phẩm Hành do trong Pháp Bảo Đàn 

Kinh (thường gọi tắt là Đàn Kinh) thì Lục 
Tổ Đại sư sinh trong một gia đình nghèo khó, sa sút. 
Cha ngài quê ở Phạm Dương, trước có làm quan, sau 
bị giáng chức đày đến xứ Lĩnh Nam làm dân thường 
ở Tân Châu. Không may cha ngài lại mất sớm, hai 
mẹ con phải trôi dạt kiếm sống, đến ở quận Nam 
Hải. Nhà nghèo khổ chỉ biết mưu sinh bằng việc 
kiếm củi mang ra chợ bán. 


Ngày kia, có người khách mua củi nhờ mang đến 
nhà. Sau khi giao bó củi cho người ấy xong, ngài 
nhận tiền vừa ra đến cửa thì chợt nghe có tiếng người 
tụng kinh. Vừa thoáng nghe rõ lời kinh, trong tâm 
ngài liền có chỗ bừng sáng, thấu đạt, liền tìm đến 
để hỏi xem người kia tụng kinh gì. Người kia đáp: 
“Ấy là kinh Kim Cang.” Ngài lại hỏi: “Ông từ đâu 
đến mà biết được kinh này?” Người kia đáp: “Tôi từ 
chùa Đông Thiền, huyện Hoàng Mai, Kỳ Châu đến 
đây. Chùa ấy là nơi Ngũ Tổ Đại sư đang giáo hóa, đồ 
chúng có hơn ngàn người. Tôi ở đó lễ bái, nghe giảng 
và thọ trì kinh này. Đại sư vẫn thường khuyên người 
xuất gia, tại gia nên thọ trì kinh này sẽ tự thấy tánh 
thành Phật.” 


Ngài nghe được lời ấy rồi, muốn tìm ngay đến 
Ngũ Tổ để học đạo. Nhưng nghĩ lại còn mẹ già không 
ai chăm sóc, nên trong lòng phân vân chưa biết tính 


9 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


sao, mới đem việc ấy nói cùng người kia. Thật là 
duyên may sẵn có từ đời trước, người kia liền vui vẻ 
giúp cho 10 lượng bạc, khuyên ngài nên dùng số bạc 
ấy cấp dưỡng cho mẹ già rồi tìm đến huyện Hoàng 
Mai tham lễ Ngũ Tổ. 


Ngài liền nhanh chóng mang tiền về sắp xếp mọi 
việc ở nhà cho mẹ, rồi từ giã ra đi. Chỉ không quá 30 
ngày đã tới được huyện Hoàng Mai, tìm đến lễ bái 
Ngũ Tổ. 

Ngũ Tổ hỏi: “Ông từ đâu đến? Muốn cầu việc 
chỉ?” 

Ngài đáp: “Đệ tử là dân xứ Tân Châu, Lĩnh 
Nam. Đường xa đến đây lễ thầy, chỉ cầu làm Phật 
chứ không cầu gì khác.” 

Ngũ Tổ nói: “Ông là dân xứ Lãnh Nam, ấy là dân 
mường mán, mọi rợ, làm sao có thể làm Phật? 

Ngài liền đáp ngay: “Bạch thầy, người có phân ra 
nam bắc, nhưng tánh Phật vốn không có nam bắc. 
Tấm thân mường mán này với thân Hòa thượng tuy 
có khác, nhưng tánh Phật đâu có ch1 khác biệt?” 

Ngũ Tổ nghe qua lời đáp, có ý muốn nói điều gì 
đó, nhưng chợt thấy đồ chúng vây quanh đông đảo 
liền bảo ngài hãy lui ra, theo đồ chúng mà làm công 
việc trong chùa. 

Ngài lại thưa rằng: “Đệ tử tự tâm thường sanh 
trí tuệ, chẳng rời tự tánh, tức là ruộng phước thường 
sinh phước đức, chẳng hay Hòa thượng còn dạy phải 
làm việc chỉ?” 


10 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Ngũ Tổ gạt ra, nói: “Tên mọi rợ này căn tánh 
lanh lợi quá! Thôi đừng nói nữa, hãy đi làm việc đi.” 


Ngài nghe lời Ngũ Tổ dạy, liền lui ra nhà sau. 
Những người ở đây sai bảo ngài bửa củi, giã gạo, trải 
qua đến hơn tám tháng. 


Đi tìm dấu vết xa xưa... 


Thật ra, về thân thế của Lục Tổ Đại sư thì hiện 
nay chúng ta không có bất cứ nguồn sử liệu nào có 
tính cách chính sử, nghĩa là có thể tin cậy vào một 
cách chắc chắn. Như đã nói, những gì được kể lại 
như trên là hoàn toàn dựa vào phẩm Hành do trong 
Pháp Bảo Đàn Kinh. Trong đó, Lục Tổ Đại sư tự 
thuật lại thân thế và quá trình học đạo của mình. 
Ngoài những chi tiết được nêu ra ở đây, chúng ta 
không còn tìm thấy nguồn tư liệu đáng kể nào khác 
có đề cập đến thân thế của ngài. Chỉ có một vài chứng 
tích rất mờ nhạt mà chúng tôi sẽ nói đến trong một 
phần sau. 

Pháp Bảo Đàn Kinh (3% ?Ÿ3ð ##) là một tác phẩm 
bằng Hán văn do các đệ tử của Lục Tổ Đại sư ghi 
chép lại. Nhưng về mặt văn bản học thì bản văn này 
đã hoàn toàn thất lạc, chưa được tìm thấy. Tất cả 
những bản hiện có đều được sao chép lại vào một 
thời điểm khá lâu sau khi Đại sư viên tịch, và không 
ai có thể nói chắc được là chúng đảm bảo tính chính 
xác đến mức nào! 

Bản Pháp Bảo Đàn Kinh hiện đang lưu hành 


rộng rãi nhất được chép lại vào năm 1291, gọi là bản 


11 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Tông Bảo, và được đưa vào Đại Tạng Kinh thời Minh. 
Đến nay, bản này vẫn còn được lưu giữ trong Đại 
Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, được xếp vào quyển 
48, số hiệu 2008, trang 345. Trước đó một năm, vào 
năm 1290 có một bản khác được khắc in ở Nam Hải, 
gọi là bản Đức DỊ.1 Hai bản này khi so sánh thấy 
không khác biệt nhau lắm, nhưng chính bản Đức Dị 
đã được đưa sang Triều Tiên vào năm 1316 và từ đó 
về sau được chuyển dịch, lưu hành tại quốc gia này. 


Trước đó cũng có một số bản Pháp Bảo Đàn Kinh 
khác nhưng không được phổ biến rộng rãi bằng hai 
bản vừa kể. Sớm nhất là bản chép năm 967, gọi là 
bản Huệ Hân. Sau đó là các bản năm 1013 (bản 
Thiều Hồi), năm 1116 (bản Tôn Trung) và năm 1153 
(bản Bắc Tống). Mãi đến gần đây, việc khai quật các 
thủ bản ở Đôn Hoàng mới hé ra một tia sáng mới: 
bản Pháp Bảo Đàn Kinh được tìm thấy ở đây có niên 
đại được xác định vào khoảng năm 830 - 860, nghĩa 
là cổ nhất so với các bản trước đó đã từng được biết. 
Hơn thế nữa, sự khảo sát văn bản còn cho thấy là tất 
cả các bản kể trên thật ra đều có xuất xứ từ bản Đôn 
Hoàng, với những thêm thắt khác nhau trong quá 
trình sao chép. Vì thế, bản Đôn Hoàng là bản ngắn 
nhất, chỉ có khoảng 12.000 chữ, so với những bản 
khác đều có khoảng trên dưới 20.000 chữ! 


Tuy được xác định là bản ra đời sớm nhất, nhưng 
nếu so với năm viên tịch của Lục Tổ Đại sư được ghi 
Ĩ ` 2 ^ Z1»! Ầ s ` Z : À ⁄ 2 . . Ằ 

Vì bản này có lời đề tựa của tỳ-kheo Đức Dị trong lần khắc bản in lại vào 


niên hiệu Chí Nguyên thứ 27, tức là năm Canh Dẫn (1290). 


12 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


lại chính trong sách này là năm Tiên Thiên thứ 2 
(713) thì cũng đã có khoảng cách đến hơn một thế 
kỷ! Như vậy, tính chính xác của văn bản này cũng 
chỉ là tương đối mà thôi. 

Quay sang tìm kiếm ở các nguồn sử liệu khác, 
chúng ta hầu như không tìm thấy gì khác ngoài hai 
dấu vết mờ nhạt sau đây: 


1. Trong Lăng-già sư tử ký, cũng khai quật được ở Đôn 
Hoàng, thấy có nhác đến tên Huệ Năng là một trong 
10 vị đệ tử của Ngú Tổ Hoằng Nhắn. Ngoài ra không 
đề cập thêm chi tiết nào khác về ngài. 

2. Trong bia ký của Vương Duy, một nhà thơ lớn, được 
chép vào năm 740, thấy có đoạn ghi chép về thiền 
sư Huệ Năng, đại ý nói rằng “..không ai biết quê 
quán của ngài ở đâu, chỉ biết ngài sinh sống ở một 
vùng man di mọi rợ, khi còn trẻ đến học đạo với Ngũ 
Tổ Hoằng Nhẫn, được Ngủ Tổ nhận ra là bậc pháp 
khí và truyền trao y bát, bảo ngài phải lánh đi nơi 
khác. Ngài đã ần cư trong 16 năm, sống chung với 
những người dân tâm thường ngu dốt...Í 


Nội dung trong bia ký của Vương Duy tuy không 
phong phú lắm nhưng rất quan trọng, vì qua so sánh 
chúng ta thấy có nhiều điểm phù hợp với những gì 
được ghi trong Pháp Bảo Đàn Kinh. Và điều này có 
thể giúp tăng thêm tính xác thực cho văn bản, bởi vì 


Í Hai tài liệu này được chúng tôi dẫn theo giáo sư Philip B.Yampolsky trong 
bản dịch và khảo cứu về Kinh Pháp Bảo Đàn có nhan để “The Platform 
Sutra of the Six Patriarch” (Kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ), Columbia 
University Press, New York, 1967. 


13 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


bia ký được chép vào thời điểm khá sớm, chỉ mới có 
27 năm sau khi Lục Tổ Đại sư viên tịch! 

Một chi tiết nữa cũng cần được lưu ý là trong lời 
thêm vào ở cuối bản Đàn Kinh do đệ tử của Lục Tổ 
Đại sư là Lịnh Thao ghi, có một đoạn nhắc đến văn 
bia này của Vương Duy và một số văn bia khác nữa: 
“Còn những sự tích khác, hiện chép tại các bài văn 
bia của quan Thượng thư Vương Duy, quan Thứ sử 
Liễu Tông Nguyên, quan Thứ sử Lưu Vũ Tích đời 
nhà Đường.”! 


Nay văn bia của Vương Duy quả thật đã được 
tìm thấy, còn 2 tấm văn bia của Liễu Tông Nguyên 
và Lưu Vũ Tích thì chưa. Nhưng căn cứ vào việc 
tìm thấy văn bia của Vương Duy thì có thể tin được 
bài viết của Lạnh Thao là có thật chứ không phải do 
người đời sau thêm vào. 

Câu hỏi chưa có lời đáp 

hông một tài liệu mang tính chính sử nào 

ghi chép về Lục Tổ Đại sư, dù là rất ít. Điều 

này cho thấy là đương thời ngài không phải một bậc 

thầy nổi tiếng khắp nơi. Những kẻ biết đến ngài chỉ 

là giới hạn trong số những người quanh vùng được 

nghe ngài thuyết pháp hoặc từ xa tìm đến học đạo 

với ngài. Thiền sư Huyền Giác là một người tỉnh 

thông kinh luận, học rộng biết nhiều, nhưng không 
, Nguyên văn chữ Hán như sau: +24 #7 ; lá W/# m1 #1+##t › 

| È Mp7. #l| ‡ 2| 22 'ƑZ‡ s (Kỳ dư sự tích, hệ tái Đường 


Thượng thư Vương Duy, Thứ sử Liễu Tông Nguyên, Thứ sử Lưu Vũ Tích 
đẳng bi.) 


14 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


hề biết đến Lục Tổ, phải đợi khi tình cờ được Huyền 
Sách giới thiệu mới biết để tìm đến học đạo. Sự kiện 
này cho thấy là Lục Tổ Đại sư vào thời đó quả thật 
không được nhiều người biết đến, khác với Đại sư 
Thần Tú chính thức được thừa nhận là bậc Quốc sư, 
thầy dạy của vua, với số môn đồ theo học lúc nào 
cũng đông đảo. Và vì thế, chúng ta không lấy làm 
lạ khi thấy không có tư liệu đương thời nào ghi chép 
vỀ ngài. 

Mặc dù khách quan đánh giá về tình hình văn 
bản, sử liệu là như thế, nhưng vấn đề thật ra cũng 
không phải hoàn toàn bi quan, mờ mịt. Trong số 
những dữ kiện ít ỏi mà chúng ta hiện có được, vẫn 
có rất nhiều đầu mối khá quan trọng giúp ta có thể 
thông qua đó mà tìm biết được phần nào về những gì 
liên quan đến Lục Tổ Đại sư. 


Trước hết, về quê quán của Lục Tổ Đại sư, tất 
cả các bản Đàn Kinh đều chép giống nhau, rằng 
cha ngài quê ở Phạm Dương, trước làm quan, sau bị 
giáng chức đày ra Tân Châu, Lĩnh Nam. Và vì cha 
mất sớm, ngài cùng với mẹ già phải lưu lạc đến Nam 
Hải để sống bằng nghề bán củi. 

Như vậy, Phạm Dương (có người nói thuộc tỉnh 
Hà Bắc) là quê nội của ngài, nhưng ngài đã không 
được sinh ra và lớn lên ở đó. Nơi sinh trưởng của 
ngài là ở các vùng Tân Châu, Lĩnh Nam và Nam 
Hải. Nói rằng cha ngài mất sớm, nên chúng ta có thể 
tạm hình dung ngài đã phải phiêu dạt từ nhỏ đến 
những nơi này chứ không đợi đến tuổi trưởng thành. 


lỗ 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Vào thế kỷ 7, nước ta vẫn còn đang trong thời kỳ 
Bắc thuộc, và những địa danh Tân Châu, Lãnh Nam, 
Nam Hải đều rất quen thuộc với người Việt thời đó. 


Sách Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim nói 
Tân Châu thuộc Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây ngày 
nay. Nhưng ngày xưa thì Tân Châu là một phần của 
vùng Lãnh Nam. Theo sách Việt Sử Tiêu Án của Ngô 
Thời Sỹ (soạn vào năm 1775) thì Lãnh Nam là vùng 
đất kể từ 2 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây chạy về 
phía nam. Đây cũng chính là cương giới của nước 
Việt thời xưa. Chính vì thế mà ta có tập truyện 
“Lãnh Nam chích quái” ghi chép những chuyện lạ 
lùng, kỳ quái trên đất Việt. Đại Việt Sử ký toàn thư 
(bản khắc gỗ in năm 1697), phần Ngoại kỷ, quyển 2, 
tờ 18a có đoạn chép rằng: “... Trưng Nữ Vương tuy 
lấy được Lĩnh Nam... ... mà các triều Định, Lê, Lý, 
Trần chỉ có đất từ Giao Châu trở về nam thôi, không 
khôi phục được đất cũ của Triệu Vũ Đế...” 


“Đất cũ của Triệu Vũ Để” chính là các vùng 
Quảng Đông, Quảng Tây, trước đó vốn thuộc Lĩnh 
Nam nhưng về sau không còn nữa, vì biên giới bị thu 
hẹp về phía nam. Như vậy, có thể xác định nơi mà 
gia đình Lục Tổ vì “có tội bị đày ra” chính là thuộc 
địa phận nước Việt ta xưa kia. 

Nam Hải cũng là một địa danh thuộc nước Việt 
xưa. Sách Đại Việt sử lược, một trong những bộ sử 
sớm nhất của nước ta, có thể đã được biên soạn vào 
khoảng những năm 1377 - 1388, chép rằng vào đời 


16 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Tần Nhị Thế (sau Tần Thuỷ Hoàng), quan Ký quận 
Nam Hải là Triệu Đà mang quân đánh chiếm các 
quận Quế Lâm và Tượng Quận rồi lập thành nước 
Nam Việt, tự xưng là Nam Việt Vương. Sách này 
cũng cho biết là Nam Việt Vương khéo phục lòng 
dân, được dân các xứ Âu Lạc, Mân Việt đều quy 
phục, đất đai mở rộng đông tây có hơn muôn dặm... 


Như vậy, rõ ràng Nam Hải ngày xưa cũng là một 
địa danh thuộc nước Việt ta. Hơn thế nữa, quận này 
cũng nằm lân cận với Tân Châu chứ không xa lắm. 
Vì thế, khi mưu sinh khó khăn thì Lục Tổ cùng với 
mẹ già đã từ Tân Châu sang ngụ ở Nam Hải. Vậy 
nơi mà Lục Tổ và mẹ ngài sinh sống cũng thuộc địa 
phận nước ta thời ấy. 


Điều này càng được khẳng định hơn nữa khi tất 
cả các bản Đàn Kinh đều chép giống nhau ở chi tiết 
Ngũ Tổ gọi ngài Huệ Năng khi mới gặp là “man đi 
mọi rợ” (cát liêu - 3l ##). Đây chính là quan điểm 
của người Trung Hoa xưa kia đối với người Việt cũng 
như tất cả các dân tộc láng giềng của họ. Về phía tây 
là “mọi Tây” (Tây di), về phía nam là “rợ Nam” (Nam 
man), và nói chung tất cả đều là man di mọi rợ, chỉ 
trừ người “Trung Quốc” được xem là “ở giữa” và là 
“có văn minh”! 


Như đã nói, những chỉ tiết này cũng được xác 
định trong nội dung bia ký của thi hào Vương Duy, 
dựng năm 740. Như vậy, chúng ta có thể chắc chắn 
rằng nơi sinh ra và lớn lên của Lục Tổ chính là đất 
Việt ngày xưa. 


17 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Vậy nếu như Lục Tổ là người sinh trưởng trên 
đất Việt Nam, liệu có thể tìm được cứ liệu nào liên 
quan đến ngài ở nước ta hay chăng? Chúng tôi đã 
thử quay sang tìm kiếm theo hướng này và phát 
hiện được một vài điểm đáng lưu ý. 


Bản Đàn Kinh tìm được ở Đôn Hoàng không 
nói rõ về thân thế gia đình Lục Tổ, ngoài những gì 
chúng ta đã nhắc đến ở trên. Nhưng trong bài tựa 
được ghi là do ngài Pháp Hải soạn (được thêm vào 
ở các bản Đàn Kinh khác) có thêm một số chỉ tiết rõ 
hơn. Chẳng hạn, qua bài tựa này chúng ta biết ngài 
sinh năm Trinh Quán thứ 12 (738) và cha ngài họ 
Lư, tên húy là Hành Thao. 


Sách An Nam chí lược của Lê Tắc soạn vào thế 
kỷ 14 có nhắc đến một người Trung Hoa họ Lư liên 
quan đến nước ta là Lư Tàng Dụng. Lai lịch người 
này có những chi tiết khiến ta ngờ rằng có một mối 
quan hệ nào đó với thân thế của Lục Tổ Đại sư. 

Sách này chép về Lư Tàng Dụng như sau: 

“Lư Tàng Dụng tự là Sĩ Thanh, người Do Châu, 
thi tiến sĩ không đỗ... .... Võ Hậu dùng làm Hoàng 
Môn Thị Lang. Vì tội phụ giúp Thái Bình Công chúa, 
Huyền Tông lúc đầu muốn xử trảm, sau bớt giận bèn 
đày đi Tân Châu..." 

Dựa theo ghi chép này thì các chi tiết về tên họ, 
sự kiện làm quan bị giáng chức, đày ra Tân Châu 
đều trùng hợp một cách đáng ngờ! Nhưng xét về thời 

Chúng tôi dẫn theo bản dịch của Uy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, Viện 


Đại học Huế, 1960. 


18 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


gian có mấy điểm không phù hợp. Nếu là Võ Hậu 
dùng ông này làm Hoàng Môn Thị Lang, vậy phải 
là trong thời gian bà nắm quyền bính. Sử Trung 
Hoa cho biết bà được lập làm hoàng hậu năm 655 
và chính thức tham gia triều chính từ năm 660, cho 
đến năm 684 xưng làm Hoàng đế và nắm quyền đến 
năm 705. Còn vua Huyền Tông lên ngôi năm 713, 
sau khi Võ Hậu đã mất, và trị vì đến năm 7ðã. Sự 
kiện công chúa Thái Bình xảy ra đương thời Võ Hậu, 
nên e rằng việc nhắc đến vua Huyền Tông ở đây là 
có gì đó nhầm lẫn. 

Theo bài tựa Đàn Kinh thì Lục Tổ sinh năm 638, 
sớm hơn so với thời gian Võ Hậu cầm quyền. Nhưng 
tính chính xác của bài tựa Đàn Kinh cũng cần được 
xét lại. Bản Đàn Kinh tìm được ở Đôn Hoàng không 
có bài tựa này. Như vậy, có phần chắc chắn là nó 
không phải do ngài Pháp Hải viết ra. Bởi nếu là do 
Pháp Hải soạn thì nó phải có mặt ngay trong lần in 
đầu tiên chứ không thể mãi về sau mới được thêm 
vào! 

Và nếu là do người đời sau soạn, thì những chi 
tiết có thể đã được ghi theo trí nhớ từ những lời 
truyền miệng qua nhiều thế hệ. 


Dĩ nhiên là vẫn còn chưa đủ cơ sở để khẳng định, 
nhưng chúng tôi thử đặt ra một giả thuyết là có sự sai 
lệch khi bài tựa Đàn Kinh ghi lại năm sinh của Lục 
Tổ. Nếu như đó không phải là năm 638, mà là một 
năm nào khác trong khoảng gần hơn so với năm 660, 
nghĩa là năm mà Võ Hậu đã bắt đầu có những quyết 


19 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


định chi phối việc triều chính; và nếu như ghi chép 
của An Nam chí lược là chính xác, thì Lư Tàng Dụng 
có làm quan trong thời Võ Hậu, sau bị tội đày ra Tân 
Châu. Trong thời gian bị đày đến ở Tân Châu, Lãnh 
Nam, phải chăng chính gia đình họ Lư này đã sinh ra 
được người con là Lục Tổ? Hoặc cũng có thể vào thời 
điểm gia đình bị lưu đày thì ngài đã ra đời nhưng vẫn 
còn là một đứa trẻ? 


Nói một cách cụ thể hơn, nếu chúng ta giả định 
rằng ngài ra đời vào khoảng năm 648 hoặc muộn 
hơn, vào bất cứ thời điểm nào sau năm 660 nhưng 
trước năm 705 thì vấn đề sẽ trở nên hợp lý hơn. Bởi 
vì nếu như ngài sinh năm 648 và gia đình ngài bị 
lưu đày ngay trong năm đầu Võ Hậu cầm quyền, thì 
lúc đó ngài sẽ là một cậu bé mới 12 tuổi. Tuy nhiên, 
khả năng này có thể xem là kém thuyết phục, vì như 
trong một phần sau nữa chúng tôi sẽ chứng minh 
rằng ngài rất có thể đã sinh ra và lớn lên tại Tân 
Châu, Lãnh Nam. 

Tất cả những điều nói trên có lẽ đều là những 
nghi vấn rất đáng nêu lên để các nhà sử học tiếp tục 
quan tâm làm rõ. 


Nhưng chúng ta hãy tạm gác lại nghi vấn này để 
chờ đợi may ra sẽ có thêm những chứng cứ, những 
tư liệu mới có thể giúp giải quyết được vấn đề. Bây 
giờ, quay sang với bài tựa của Đàn Kinh, chúng ta sẽ 
tìm hiểu xem người xưa đã xây dựng những huyền 
thoại gì quanh sự ra đời của Lục Tổ Đại sư trên đất 
nước Việt Nam. 


20 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Huyền thoại về Lục Tổ Đại sư 


ạI Sư tên là Huệ Năng, cha họ Lữ, tên húy 

là Hành Thao. Người mẹ họ Lý, sinh ra 
ngài nhằm giờ tý,! ngày mùng tám tháng hai,? năm 
Mậu Tuất, niên hiệu Trinh Quán thứ 12.3 Khi ấy, 
hào quang từ nhà ngài chiếu sáng lên không trung, 
mùi hương lạ tỏa lan khắp nhà. 


Đến tảng sáng, có hai vị tăng lạ mặt đến thăm, 
bảo cha ngài rằng: “Khuya nay ông vừa sinh quý tử, 
chúng tôi đến đây là để đặt tên cho cháu bé. Ông nên 
đặt trước là chữ Huệ (Š'), sau là chữ Năng (#š).” 


Cha ngài hỏi: “Vì sao đặt tên là Huệ Năng?” Hai 
vị tăng đáp: “Huệ, nghĩa là đem Pháp mà bố thí cho 
chúng sanh; Năng, nghĩa là đủ sức làm nên Phật 
sự.” 


Hai người nói rồi ra đi, chẳng biết đi đâu! 
Ngài không dùng sữa mẹ, đêm đêm có thần nhân 
hiện đến nuôi bằng nước cam-lộ. 


Khi lớn lên, năm 24 tuổi ngài nghe kinh Kim 
Cang chợt có chỗ bừng sáng, mới đến núi Hoàng 
Mai cầu đạo, được Ngũ Tổ nhận cho là được. Ngũ 
Tổ nhận biết ngài là bậc pháp khí, liền trao y bát và 


1 Giờ tý là vào giữa khuya, từ 12 giờ khuya cho đến 2 giờ sáng. 

ˆ Ngày mùng 8 tháng 2 là ngày vía Phật Thích-ca xuất gia, một trong các 
ngày lễ lớn của Phật giáo. 

3 Tức là năm 638, đời Đường Thái Tông. 

“ Núi này ở phía tây bắc huyện Hồng Mai, tỉnh Hồ Bắc ngày nay, là nơi Ngũ 
Tổ Hoằng Nhẫn giảng pháp. 


21 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


truyền pháp, nối làm Tổ đời thứ sáu. Lúc ấy là năm 
đầu niên hiệu Long Sóc.! 

Ngài theo lời dạy của Ngũ Tổ mà đi về phương 
Nam ẩn náu trong 16 năm, mang hình tướng của 
người thế tục. Qua năm đầu niên hiệu Nghi Phụng,? 
nhằm ngày mùng tám tháng giêng, Ngài gặp pháp 
sư Ấn Tông cùng luận bàn những ý nghĩa cao siêu 
huyền diệu. Pháp sư Ấn Tông nghe qua tỉnh ngộ, 
hiểu được nghĩa lý trong lời dạy của ngài, liền bái 
phục. Bảy ngày sau, tức ngày rằm tháng giêng, pháp 
sư Ấn te nhóm họp bốn chúng, làm lễ xuống tóc 
cho ngài." 


Ngày mùng tám tháng hai, Pháp sư lại nhóm 
họp các vị danh đức, làm lễ truyền giới cụ túc.” Các 
vị truyền giới có ngài Trí Quang Luật sư ở Tây Kinh 
(Trường An) làm Thọ giới sư, ngài Huệ Tĩnh Luật 
sư ở Tô Châu làm Yết-ma, ngài Thông Ứng Luật sư 
ở Kinh Châu làm Giáo Thọ, ngài Ky-đa-la Luật sư 
ở Trung Thiên Trúc” làm Thuyết Giới, ngài Mật-đa 
Tam Tạng ở nước Tây Trúc” làm Chứng Giới. 


Í Tức là năm 661 , Tân Dậu, đời vua Đường Cao Tông. 

? Tức là năm 676, Bính Tý, cũng đời vua Cao Tông nhưng sửa đổi niên hiệu. 

3 Bốn chúng gồm: Xuất gia hai chúng : tỳ-kheo, tỳ-kheo nỉ; tại gia hai chúng 
: CƯ SĨ nam, cư sĩ nữ. 

* Lục Tổ tuy được truyền y bát làm Tổ thứ sáu nhưng chưa từng xuất gia, thọ 
giới cụ túc. Phải đến nay mới chính thức làm một vị tăng. Đây cũng là 
một trong những điểm chưa từng thấy trong lịch sử truyền thừa của chư Tổ. 

5 Là 250 giới của vị tỳ-kheo. 

ỹ Trung Thiên Trúc tức là miễn Trung Ấn Độ. 


: Tây Trúc cũng là một tên gọi khác của Ấn Độ. 


22 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Giới đàn này là do ngài Cầu-na Bạt-đà-la Tam 
Tạng hồi triều Lưu Tống! sáng lập, có dựng bia 
đề rằng: “Sau này sẽ có vị Bồ Tát hiện thân người 
phàm”? mà thọ giới nơi đây”. 

Lại nữa, năm đầu niên hiệu Thiên Giám nhà 
Lương, Trí Dược pháp sư từ nước Tây Trúc vượt 
biển sang đây, mang theo một cây Bồ-đề bên xứ ấy 
mà trồng kế bên đàn này, cũng có nói rằng: “Về sau, 
khoảng 170 năm nữa,' sẽ có vị Bồ Tát hiện thân 
người phàm mà khai diễn pháp Thượng thừa” dưới 
cội cây này, độ cho vô số chúng sanh, là vị Pháp chủ 
chân truyền tâm ấn của Phật vậy.” 


Trong pháp hội này, Ngài chính thức cạo bỏ râu 
tóc, thọ giới tỳ-kheo, và vì bốn chúng mà khai thị 
pháp Đại thừa Đốn giáo, mọi việc đều đúng như 
những lời dự báo từ trước. 


Mùa xuân năm sau, Ngài từ giã bốn chúng mà 
về chùa Bảo Lâm ở Tào Khê. Ân Tông pháp sư và 
cả hai giới tăng tục theo tiễn chân có tới trên ngàn 
người, thắng đến tận Tào Khê. 


Khi ấy, Thông Ứng Luật sư ở Kinh Châu với vài 
trăm người tu học cùng về nương theo ngài. 


Ì Tức vua Tống Lưu Dụ (420 - 478). 

? Nguyên văn là “nhục thân Bồ Tát” 

Ở Tức là năm 502, đời vua Lương Võ Đế. 

ề Khoảng thời gian tiên đoán này là từ năm 502, ứng đến năm 676 quả đúng 
như thật. 

: Pháp Thượng thừa, tức là pháp Đại thừa. Ở đây chỉ cho pháp môn Đốn ngộ 
mà Lục Tổ về sau xiển dương. 


25 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Ngài đến chùa Bảo Lâm, Tào Khê, thấy nhà cửa 
thấp hẹp, chẳng đủ cho bốn chúng ăn ở. Muốn mở 
rộng ra, Ngài liền đến gặp một người trong làng là 
Trần Á Tiên mà nói rằng: “Lão tăng muốn đến thí 
chủ, cầu xin một chỗ đất để trải cái tọa cụ, không 
biết có được chăng?” 


Á Tiên hỏi: “Tọa cụ! của Hòa thượng rộng chừng 
nào?” Tổ Sư đưa tọa cụ ra cho xem. Á Tiên đồng ý. 


Tổ Sư lấy tọa cụ giũ ra một cái, tỏa rộng phủ hết 
cả vùng Tào Khê, có bốn vị Thiên vương hiện thân 
ngồi nơi bốn góc. Ngày nay, ở cảnh chùa ấy có núi 
Thiên Vương, là nhân chuyện này mà đặt tên. 

Á Tiên nhìn thấy liền nói: “Nay tôi được biết 
pháp lực của Hòa thượng thật là rộng lớn; có điều, 
mô mả tổ tiên nhà tôi từ trước đến nay đều ở tại đất 
này. Nếu về sau có cất chùa dựng tháp, xin đừng 
hủy hoại, còn ngoài ra xin cúng dường cả để mãi mãi 
dùng làm ngôi Tam Bảo. Nhưng đất này là mạch đến 
của sanh long, bạch tượng,? chỉ có thể làm bằng bên 
trên, chứù không nên làm bằng phía dưới.”? 


Theo lời Á Tiên, mọi sự kiến thiết, xây dựng về 
sau đều tuân thủ như vậy. 


Í Tấm vải nhỏ may lại dùng để ngôi thiên, các thiền sư đi đâu cũng mang 
theo. 

: Chỉ địa thế núi Nam Hoa, cách phía nam huyện Khúc Giang 60 dặm, 
chạy dài đến Tào Khê. 
Nguyên văn là chỉ nên “bình thiên”, khơng nên “bình địa”, nghĩa là cất 
nhà lựa theo thế núi: nếu cất ở chỗ cao thì làm thấp xuống, cất ở chỗ thấp 
thì làm cao lên, khiến cho phần nóc bằng nhau ở phía trên, chứ không 
xẻ núi đánh đá cho bằng nhau ở phía dưới nền đất được, vì sợ động đến 
long mạch của núi. 


24 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Một hôm, Tổ Sư đi dạo chơi đến một chỗ cảnh 
vật tốt tươi, có suối nước, non cao, liền dừng nghỉ lại 
đó, bèn thành một nơi lan-nhã.! Có cả thảy 13 cảnh 
như vậy, ngày nay gọi là Hoa Quả Viện. Còn tên gọi 
đạo tràng Bảo Lâm là do ngài Trí Dược Tam Tạng 
ở nước Tây Trúc đặt. Khi ngài từ Nam Hải qua cửa 
Tào Khê, lấy tay vốc nước uống thấy thơm và ngon, 
lấy làm lạ mà bảo môn đồ rằng: “Nước này với nước 
bên Tây Thiên? không khác gì. Trên nguồn suối này 
ắt có thắng địa, cất chùa lên rất tốt.” Liền lần theo 
dòng suối mà đi lên nguồn, thấy bốn bề non nước 
quanh co, đèo động tốt lạ, khen rằng: “Thật không 
khác gì núi Bảo Lâm bên Tây Thiên!” Liền nói với cư 
dân thôn Tào Hầu rằng: “Nơi đây nên cất một ngôi 
chùa. Sau này chừng một trăm bảy mươi năm nữa, 
sẽ có pháp bảo vô thượng được diễn giảng ở đây, kẻ 
đắc đạo nhiều vô kể, nên đặt hiệu là Bảo Lâm.”3 


Quan Mục Thiều Châu thuở ấy là Hầu Kính 
Trung đem lời đó soạn tờ biểu tâu lên triều đình. 
Nhà vua chuẩh lời xin, ban cho tấm biển đề là Bảo 
Lâm Tự. Bởi đó mà thành một ngôi chùa. Việc ấy bắt 
đầu từ năm thứ 3 niên hiệu Thiên Giám. 

Trước chùa có hồ lớn, thường có một con rồng nổi 
lên, thân hình to lớn quấn quanh, làm hại cây cối 
1 Lan-nhã, phiên âm tiếng Phạn, viết trọn chữ là A-lan-nhã (Ärinya), cũng 


viết: Lan thất, tức là nơi yên vắng, thanh tịnh, chỉ cảnh chùa chiển nói 
chung. 

? Tây Thiên, cũng là tên khác chỉ Ấn Độ. 

Ở Bảo Lâm: khu rừng quý, ý nói người đắc đạo sẽ nhiều như cây trong rừng 
vậy. 

# Tức là năm 504, đời vua Lương Võ Đế. 


25 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


trong rừng. Một ngày kia, nó hiện hình rất lớn, quẫy 
đạp sóng dậy tràn lên, mây mưa mù mịt, khiến tăng 
chúng đều sợ hãi. 


Tổ Sư ra nạt con rồng rằng: “Ngươi chỉ hiện được 
hình lớn, chẳng hiện được hình nhỏ. Nếu là rồng 
thần biến hóa được, lẽ ra nên từ nhỏ thành lớn, từ lớn 
thành nhỏ mới phải.” 

Ngài nói xong, con rồng ấy liền lặn ngay xuống, 
giây lâu hiện lên thân hình rất nhỏ bé, nhảy nhót 
trên mặt hồ. Tổ Sư mở bình bát ra, hỏi rằng: “Ngươi 
có dám nhảy vào cái bát của lão tăng đây không?” 

Con rồng bèn lượn quanh, rồi chập chờn đến trước 
Tổ Sư, Ngài lấy cái bát úp lại, con rồng chẳng cựa 
quậy gì được nữa. Tổ Sư liền mang bát trở lên chùa, 
thuyết pháp với rồng. Rồng bèn thoát xác mà đi, bỏ 
lại bộ xương dài chừng bảy tấc, đầu, đuôi, sừng, chân 
đều đủ cả, tương truyền là vẫn để ở cửa chùa. Sau 
này, Tổ Sư sai lấy đất đá lấp cái hồ ấy. Ngày nay ở 
trước đền, phía bên trái có cây tháp sắt, tức là chỗ 
đó vậy. 

Bản Đàn linh ở Đôn Hoàng 

B- Đàn Kinh tìm được ở Đôn Hoàng không 

có bài tựa nói trên, nghĩa là không có những 
chi tiết cụ thể cũng như những huyền thoại về sự ra 
đời của Lục Tổ Đại sư. Bài tựa cho chúng ta nhiều 
chi tiết hơn, nhưng đồng thời tính xác thực của nó 
cũng kém hơn so với những gì được ghi trong phần 
chính văn của Đàn Kinh. 


26 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Trong các bản Đàn Kinh khác, bài tựa này được 
in đầu sách và ghi rõ là do Pháp Hải soạn vào đời 
nhà Đường. Pháp Hải đúng là một trong mười đệ tử 
được Lục Tổ Đại sư giao phó trách nhiệm lưu truyền 
Đàn Kinh. Trong bản Đàn Kinh ở Đôn Hoàng cũng có 
đoạn nói rằng chính Pháp Hải là người biên tập Đàn 
Kinh. Phân đoạn ð5 trong bản Đôn Hoàng viết: 

“Đàn Kinh này là do Thượng Toạ Pháp Hải biên 
tập. Lúc mất, Thượng Tba giao lại cho người bạn 
đồng học là Đạo Xán. Lúc Đạo Xán qua đời lại giao 
cho người đệ tử là Ngộ Chơn. Ngộ Chơn hiện giờ 
đang truyền thọ giáo pháp này ở chùa Pháp Hưng, 
núi Tào Khê, thuộc Lĩnh Nam.” 


Theo như đoạn văn này thì Đàn Kinh được ghi 
chép ngay sau khi Lục Tổ Đại sư viên tịch, và đệ 
tử của ngài là Pháp Hải đã chủ trì thực hiện việc 
ghi chép. Nhưng không thấy có bài tựa do Pháp Hải 
viết như các bản sau này. Trong khi đó, các bản Đàn 
Kinh khác đều có thêm bài tựa ở đầu sách. Tất cả 
các bản đều nói rất rõ là ngài viên tịch ngày mùng 3 
tháng 8 năm Quý Sửu (713). 

Như vậy, Pháp Hải sau đó đã giao lại bản Đàn 
Kinh này cho một người bạn đồng học là Đạo Xán. 
Chúng ta không biết Pháp Hải viên tịch năm nào, 
nên tạm ước chừng là trong khoảng 30 năm sau khi 
Lục Tổ Đại sư viên tịch. Đạo Xán là bạn đồng học, nên 
có lẽ không chênh lệch tuổi tác quá nhiều so với Pháp 


Ĩ Ấ 2 . * ` + ~ .z ^ .z 
Dẫn theo bản dịch của Hòa Thượng Thích Mãn Giác, NXB Tôn Giáo, 
2003. 


27 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Hải. Ông này đã tiếp tục giữ gìn bản Đàn Kinh cho 
đến khi mất và thời gian này có lẽ cũng không quá 
20 năm. Khi ấy, Đạo Xán giao Đàn Kinh lại cho Ngộ 
Chơn. Có khả năng chính vị này là người ghi thêm 
phân đoạn 55 và 2 phân đoạn sau đó nữa vào bản 
Đàn Kinh. Bởi vì trong đoạn văn nói “Ngộ Chơn hiện 
giờ đang... ..ở chùa Pháp Hưng, núi Tào Khê...”, như 
vậy có nghĩa là khi viết đoạn văn này vào Đàn Kinh 
thì Ngộ Chơn vẫn còn đang sống. Và thời điểm này 
có thể ít nhất đã cách thời điểm Lục Tổ Đại sư viên 
tịch vào khoảng 50 năm. Và nếu những ước đoán của 
chúng ta không sai lệch lắm thì bản Đàn Kinh được 
hoàn chỉnh đến những dòng cuối cùng như trên vào 
lúc này, khoảng năm 763. 


Giáo sư Akira Fujieda của Đại Học Tokyo đã thực 
hiện việc giảo nghiệm lối viết chữ để xác định niên 
đại của bản Đàn Kinh tìm được ở Đôn Hoàng và kết 
luận là bản này được chép sớm nhất cũng phải vào 
năm 830, muộn nhất không quá năm 860. Nếu kết 
luận này là đáng tin cậy, thì từ khi được định hình 
hoàn chỉnh như trên đến thời điểm văn bản Đôn 
Hoàng được thực hiện đã có khoảng cách thời gian 
gần 100 năm! Điều này cho thấy là sau khi Lục Tổ 
Đại sư viên tịch cho đến khoảng hơn một thế kỷ sau 
đó thì Đàn Kinh vẫn chưa được phổ biến rộng rãi. Và 
chính vì thế mà ngày nay chúng ta mới không tìm 
được bản Đàn Kinh nào ra đời từ thời đó. 

Trong một tập sách bằng Anh ngữ nhan đề “The 
Zen Doctrine of No-Mind” (Samuel Wolser, Inc, 


28 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


1972), D. T: Suzuki có đề cập đến một quyển tiểu 
sử Lục Tổ Đại sư do một thiển sư Nhật Bản là Tối 
Trừng (người sáng lập tông Thiên Thai ở Nhật Bản) 
mang về Nhật vào năm 803, khi vị này sang Trung 
Hoa để tham học Phật pháp. Như vậy, tập sách này 
chắc chắn ra đời trước năm 803, nếu không nói là 
sớm hơn nhiều, vì D. T. Suzuki hẳn có đủ cơ sở nên 
mới tin rằng nó được biên soạn ngay sau khi Lục Tổ 
Đại sư viên tịch vào năm 713. Và nếu quả đúng vậy 
thì đây có thể xem là tư liệu đáng tin cậy nhất về 
Lục Tổ Đại sư. 


Chúng tôi hiện không có trong tay tài liệu này, 
nhưng theo D. T. Suzuki trong sách đã dẫn trên thì 
tài liệu này cho biết ngài Huệ Năng đã tìm đến Ngũ 
Tổ vào năm 34 tuổi, trong khi bài tựa Đàn Kinh 
chúng ta vừa nhắc đến lại nói là 24 tuổi! 


Ngoài ra, sách này cũng cho biết thêm một chi 
tiết thú vị nữa là ngay sau khi Lục Tổ Đại sư nhận y 
bát và rời đi không bao lâu thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 
viên tịch. Chi tiết này hoàn toàn không có trong bản 
Đàn Kinh tìm được ở Đôn Hoàng, và trong các bản 
sau này thì được thêm vào bằng một câu khá mơ hồ, 
qua lời Ngũ Tổ dự báo rằng “Ông đi rồi thì 3 năm 
sau ta sẽ bỏ cõi thế”, nhưng sau đó lại không có đoạn 
nào xác nhận là thật ra thì Ngũ Tổ có viên tịch đúng 
3 năm sau hay không? Nếu tài liệu được Suzuki dẫn 
trên là chính xác, nghĩa là Ngũ Tổ viên tịch ngay 
sau khi Lục Tổ ra đi về phương Nam, thì xem ra điều 
này khá phù hợp để giải thích việc truyền y bát có 


29 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


vẻ như hơi vội vàng của Ngũ Tổ, vào lúc mà chàng 
thanh niên Huệ Năng đến chùa chưa bao lâu cũng 
như chưa được truyền thọ Cụ túc giới để chính thức 
trở thành một vị tăng. 


Tuy nhiên, nếu loại bỏ những yếu tố khác biệt 
chỉ mang tính sự kiện như vừa nêu trên, thì các bản 
Đàn Kinh nói chung không khác nhau mấy trong 
phần chính văn khi trình bày về giáo pháp Đốn ngộ 
mà Lục tổ Đại sư thuyết giảng. Điều này cho thấy 
các vị đệ tử đã gìn giữ rất tốt những lời dạy của thầy. 
Còn những sai lệch như nêu trên có thể chỉ là do họ 
đã không quan tâm đúng mức trong việc gh1 chép sự 
kiện, cũng như do về sau - có thể là bắt đầu từ lần 
in năm 967 - đã có nhiều sự thêm thắt vào mỗi lần 
khắc in, làm cho bản Đàn Kinh ngày càng dài ra hơn 
và có thêm nhiều chi tiết hơn. 


Tuy nhiên, có một điều dễ nhận ra và rất đáng 
trân trọng là những bản Đàn Kinh ra đời muộn hơn 
về sau, nhất là bản Tông Bảo đời Minh (1291), đều 
đã được nhuận sắc rất kỹ lưỡng, nên câu văn trở nên 
mạch lạc, rõ ràng và dễ hiểu hơn nhiều khi so sánh 
với bản Đôn Hoàng. Để làm được điều đó mà không 
sai lệch đi ý nghĩa kinh văn, những người nhuận sắc 
chắc chắn đã phải dày công khảo cứu cũng như phải 
nắm vững được những lời dạy trong giáo pháp này. 

Như vậy, việc tìm được cổ bản Đôn Hoàng thật 
ra chỉ có ý nghĩa về mặt khảo cứu nhiều hơn, vì so ra 
nó không làm thay đổi mấy những gì đã được nhận 
hiểu từ các bản Đàn Kinh đang lưu hành, nhất là 


30 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


bản Tông Bảo. Có chăng là nó đã giúp tạo thêm niềm 
tin chắc chắn vào độ chính xác của những lời giảng 
dạy về giáo pháp được ghi lại trong Đàn Kinh, bởi vì 
cho dù có sự thay đổi, trau chuốt văn từ, nhưng khi 
so sánh thì người ta vẫn thấy ý nghĩa không có gì 
sa1 lệch! 


Hành trình về phương Nam 


H uệ Năng đến chùa Đông Thiền được hơn 8 

tháng, chỉ chuyên lo việc giã gạo, bửa củi 
trong khuôn viên nhà bếp của chùa. Một hôm, Ngũ 
Tổ đi ngang qua chỗ làm việc, chợt nhìn thấy Huệ 
Năng liền gọi đến bảo rằng: 


“Ta thấy chỗ biết của ông có thể dùng được, 
nhưng e có kẻ xấu làm hại ông, cho nên không nói 
chuyện, ông có biết hay không?” 


Huệ Năng thưa: “Đệ tử biết ý thầy, nên chẳng 
dám ra phía trước, để người khác đừng hay biết.” 


Ngày kia, Ngũ Tổ gọi các môn đồ lại đông đủ mà 
dạy rằng: 


“Các ông nghe ta bảo đây. Người đời sanh tử là 
việc lớn, các ông suốt ngày chỉ lo việc cầu phước mà 
chẳng cầu ra khỏi biển khổ sanh tử. Tánh mình nếu 
mê, phước nào cứu đặng? Các ông hãy lui ra, tự quan 
sát trí tuệ, lấy tánh Bát-nhã nơi bản tâm mình, mỗi 
người làm một bài kệ đem trình ta xem. Nếu ai ngộ 
đạo, ta sẽ truyền pháp và y cho làm Tổ thứ sáu. 
Phải nhanh chóng lên, chẳng được chậm trễ. Nếu 


j1 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


còn phải suy nghĩ là chẳng phải chỗ dùng được. Nếu 
thật người thấy tánh, vừa nghe lời nói liền phải thấy 
ngay. Người như vậy, cho dù có vung đao ra trận 


cũng vẫn thấy biết.” 


Đồ chúng nghe rồi lui ra, bảo nhau rằng: “Chúng 
ta chẳng cần phải lắng lòng dụng ý viết kệ trình Hòa 
thượng làm chi. Thượng tọa Thần Tú hiện là Giáo 
thọ, ắt là sẽ được. Bọn ta có làm kệ cũng chỉ uổng 
tâm lực mà thôi!” 


Rồi tất cả đều buông xuôi, tự nghĩ rằng: “Từ đây 
về sau, chúng ta chỉ cần nương theo sư Thần Tú, còn 
phải phiền lòng làm kệ mà ch?” 

Khi ấy, Thần Tú lại suy nghĩ rằng: “Mọi người 
chẳng làm kệ, vì ta đây đối với họ là thầy Giáo thọ. 
Còn như ta lại cần phải làm kệ trình Hòa thượng, vì 
nếu chẳng trình kệ thì Hòa thượng làm sao biết được 
chỗ hiểu trong lòng ta sâu cạn thế nào? Ý ta trình 
kệ, nếu vì cầu Pháp tức là việc tốt, nếu vì cầu ngôi 
Tổ tức là việc xấu, chẳng khác nào như kẻ phàm phu 


Bản Đôn Hoàng chép đoạn này như sau: “Một hôm, bỗng nhiên Ngũ Tổ 
cho gọi tất cả các môn nhân lên. Sau khi họ đã tụ tập đầy đủ, Ngũ Tổ nói: 
Để tôi nói cho các ông nghe, đối với người đời thì sanh tử là việc lớn, song 
môn nhân các ông suốt ngày cúng dường, chỉ cầu phước điền mà chẳng 
cầu việc xuất ly khỏi biển khổ sanh tử. Nếu tự tánh của các ông mà mê mờ 
thì phước cũng chẳng làm sao mà cứu các ông được. Các ông mau quay 
về phòng tự nhìn vào chính mình, người nào có trí tuệ chắc chắn sẽ nắm 
bắt được cái bổn tánh của trí Bát nhã, rồi mỗi người làm một bài kệ trình 
lên cho tôi xem. Tôi sẽ đọc kệ của các ông, nếu như có người nào giác 
ngộ được đại ý của Phật pháp, tôi sẽ trao lại y pháp cho người ấy và tuyên 
dương làm vị Tổ thứ sáu. Các ông mau lên cho.” (Theo bản dịch của Hòa 
Thượng Thích Mãn Giác, sách đã dẫn). Độc giả có thể so sánh với đoạn 
dịch từ bản Tông Bảo để thấy tính cách trôi chảy và sáng sửa hơn của bản 
sau này. Tuy nhiên, về ý nghĩa thì hai bản rõ ràng không khác nhau mấy. 


32 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


muốn đoạt ngôi Thánh. Nhưng nếu không trình kệ, 
rốt cuộc lại chẳng được Pháp. Thật là khó lắm, khó 
lắm thay! 


Trước phòng Ngũ Tổ có ba gian mái hiên, ngài 
định mời quan Cung phụng! là Lư Trân vẽ tranh 
minh hoạ kinh Lăng-già và biểu đổ truyền thừa 
năm vị Tổ để lưu truyền.? Thần Tú làm kệ xong, đã 
mấy lần muốn đem trình, nhưng cứ lên đến trước 
thềm thì trong lòng hoảng hốt, mồ hôi ra khắp người, 
muốn trình mà chẳng được. Trải qua 4 ngày, đến 13 
lần như vậy, chẳng trình kệ được! Thần Tú bèn suy 
nghĩ: 

“Chi bằng viết vào vách dưới mái hiên, khiến cho 
Hòa thượng xem thấy. Nếu Ngài bảo là hay, thì ta ra 
lễ bái, nhận là mình làm. Còn nếu Ngài bảo là chẳng 
được, thì thật uống công bao năm ở núi, nhận sự lễ 
bái của người, còn tu hành gì nữa?” 

Nghĩ sao làm vậy, canh ba đêm ấy chẳng cho ai 
biết, Thần Tú tự mình cầm đèn đến viết bài kệ đã 
làm lên vách mái hiên phía nam để trình chỗ hiểu 
biết trong tâm mình. Kệ rằng: 

Thân là cây Bồ-đề, 

Tâm như đài gương sáng. 
Thường siêng lau siêng rửa, 
Chó để bám bụi nhơ. 


Í Chức Hàn lâm Cung phụng là người có tài khéo léo, được vào triều lo việc 
trang trí trong cung vua. 
? Tức là biểu đồ truyền thừa từ Đạt-ma Sơ Tổ cho đến Ngũ Tổ. 


33 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Thần Tú viết kệ rồi lui về phòng, không a1 hay 
biết. Lại suy nghĩ rằng: 


“Ngày mai, Ngũ Tổ thấy kệ mà vui mừng, tức là 
ta có duyên với Pháp. Còn nếu ngài bảo chẳng được, 
tức là ta ngu mê, nghiệp chướng còn nặng, chẳng thể 
đắc Pháp. Ý Thánh thật khó lường!” 


Thần Tú ở trong phòng trằn trọc suy tưởng mãi, 
nằm ngồi chẳng yên, cho đến tận canh năm. 


Sáng ra, Ngũ Tổ mời quan Cung phụng họ Lư 
đến chỗ vách tường mái hiên phía nam để vẽ biểu đồ. 
Chọợt thấy bài kệ ấy, liền nói rằng: 

“Quan Cung phụng thôi chẳng cần vẽ nữa. Thật 
đã làm nhọc ngài từ xa đến đây! Kinh dạy rằng: 
“Những gì có hình tướng đều là hư vọng. Vậy nên 
chỉ cần lưu lại bài kệ này cho người trì tụng. Y theo 
kệ này tu khỏi đọa nẻo ác, y theo kệ này tu, được lợi 
ích lớn.” 

Nói rồi sai đệ tử đốt hương lễ kính, bảo mọi người 
đều nên tụng kệ này. Mọi người tụng kệ đều khen 
ngợi: “Hay lắm thay! 

Khoảng canh ba, Ngũ Tổ gọi Thần Tú vào phòng, 
hỏi rằng: 

“Bài kệ là của ông làm phải không?” 

Thần Tú thưa: “Quả thật là Tú này làm, chẳng 
dám vọng cầu ngôi Tổ, chỉ mong Hòa thượng từ bi 
xem col có chút trí tuệ nào hay chăng?” 


Ngũ Tổ nói: “Ông làm bài kệ này chưa thấy được 


34 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


bản tánh, chỉ như đến ngoài cửa, chưa vào được trong. 
Như đem chỗ hiểu biết ấy mà cầu đạo Vô thượng Bồ- 
đề thì quyết chẳng thể được. Vô thượng Bồ-đề vốn tự 
bản tâm, thấy tự bản tánh, chẳng sanh chẳng diệt. 
Bất cứ lúc nào, niệm tưởng nào cũng đều tự thấy 
biết, muôn pháp không ngăn ngại, một pháp chân 
thật thì hết thảy pháp đều chân thật, muôn cảnh 
tự như như. Tâm như như đó tức là chân thật. Nếu 
thấy biết được như vậy, tức là tự tánh Vô thượng Bồ- 
đề. Ông nên lui về suy nghĩ trong một hai ngày nữa, 
làm một bài kệ khác trình ta xem. Nếu kệ của ông 
vào được trong cửa,! ta sẽ truyền pháp và y.” 


Thần Tú làm lễ lui ra. Lại qua vài ngày, làm kệ 
chẳng được, trong lòng hoảng hốt, tâm thần chẳng 
yên, mơ màng như trong mộng, lúc đi lúc ngồi đều 
chẳng được an vui. 


Hai hôm sau, có một chú tiểu đi ngang qua chỗ 
giã gạo, tụng bài kệ của Thần Tú. Ngài Huệ Năng 
vừa nghe qua, biết ngay bài kệ ấy chưa thấy được 
bản tánh. Tuy ngài chưa hề được dạy dỗ giáo pháp, 
nhưng đã sớm nhận hiểu được đại ý, liển hỏi chú 
tiểu ấy rằng: “Người tụng kệ gì vậy?” 


Chú tiểu nói: “Gã mường mán này, thật không 
biết gì sao? Đại sư có nói: Người đời sanh tử là việc 
lớn. Ngài muốn truyền pháp và y, nên dạy môn đồ 
làm kệ trình. Nếu a1 ngộ được đại ý, Ngài sẽ trao y 
và pháp, cho làm Tổ thứ sáu. Thượng tọa Thần Tú 





Lấy ý câu trên, Ngũ Tổ bảo bài kệ của Thần Tú chỉ “đến ngồi cửa, chưa 
vào được trong”. 


35 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


viết bài kệ này trên vách tường hiên phía nam. Đại 
sư bảo mọi người đều nên tụng, tu theo kệ ấy khỏi 
đọa nẻo ác, tu theo kệ ấy, có lợi ích lớn.” 

Ngài Huệ Năng liền nói: “Này chú! Tôi giã gạo 
nơi đây đã hơn tám tháng rồi, chưa hề lên tới trước 
chùa. Mong được chú dẫn tôi tới trước bài kệ đó để 
lễ bái.” 

Chú tiểu liền dẫn ngài Huệ Năng đến chỗ trước 
bài kệ. Ngài nói: “Huệ Năng không biết chữ, xin chú 
đọc giúp cho được nghe.” 

Khi ấy, có quan Biệt giá! Giang Châu là Trương 
Nhật Dụng đang đứng gần đó, liền cao giọng đọc bài 
kệ lên. Ngài Huệ Năng nghe rồi liền nói: “Tôi cũng 
có một bài kệ, mong quan Biệt giá viết giúp tôi.” 

Quan Biệt giá nói: “Ông cũng làm được kệ sao? 
Thật là việc ít có!” 

Ngài Huệ Năng liền bảo quan Biệt giá: “Muốn 
học đạo Vô thượng Bồ-đề, chẳng nên khinh người 
mới học. Người thấp hèn có khi có trí tuệ cao thượng, 
người cao thượng có khi không trí tuệ. Nếu khinh 
người thì mắc tội không kể xiết!” 

Quan Biệt giá nói: “Được rồi, ông chỉ việc đọc kệ 
đi, ta viết giúp cho. Nếu ông đắc Pháp, nên tiếp độ 
ta trước, chớ quên lời.” 


Ngài Huệ Năng liền đọc kệ rằng: 
Bồ-đề vốn chẳng phải cây, 
Gương sáng cũng chẳng phải đài. 

1 Biệt giá : chức quan hầu theo quan Thứ sử. 


36 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Xưa nay vốn không một vật, 
Chỗ nào bám được bụi nhơ? 

Bài kệ được viết xong, đồ chúng đều kinh hãi, 
ai nấy sửng sốt bảo nhau rằng: “Lạ thay! Thật là 
không thể lấy bề ngoài để xét đoán người! Sao lâu 
nay chúng ta lại đám sai khiến vị Bồ Tát mang xác 
phàm này?” 

Ngũ Tổ thấy mọi người kinh động, e có kẻ xấu 
ghen ghét làm hại Huệ Năng, bèn lấy chiếc dép chà 
lên xóa ngay bài kệ đi và nói rằng: “Cũng chưa thấy 
tánh.” Đồ chúng đều nghe vậy. 


Hôm sau, Ngũ Tổ đến chỗ giã gạo, thấy Huệ 
Năng lưng đeo đá, giã gạo,! liền bảo rằng: “Người 
cầu đạo, vì pháp quên mình đến thế sao?” Rồi lại hỏi: 
“Gạo đã trắng chưa?? Ngài Huệ Năng thưa: “Gạo 
trắng đã lâu, còn thiếu người sàng gạo. Ngũ Tổ 
liền dùng gậy gõ lên thành cối ba cái rồi đi. 

Ngài Huệ Năng hiểu ý Ngũ Tổ, chờ trống canh 
ba vừa điểm liền vào thất. Ngũ Tổ lấy áo cà-sa che 
quanh, chẳng cho ai trông thấy, rồi giảng kinh Kim 
Cang cho nghe. Đến câu “Nên sanh tâm từ chỗ 
không bám víu vào đâu cả.” Huệ Năng vừa nghe 
liền đại ngộ, hiểu rằng hết thảy muôn pháp chẳng 
rời tự tánh. 

T Cối giã gạo dùng chày đạp bằng chân, người giã phải đeo thêm đá nặng trên 
lưng mà đạp lên chày cho mạnh. 


? Ý Tổ hỏi là đạo hạnh của Huệ Năng đã thành thục chưa. 

h Huệ Năng cũng ngụ ý nói đạo hạnh đã thành thục rồi, chỉ còn thiếu sự 
phân biệt tinh, thô mà thôi, như việc sàng gạo để phân tốt xấu. 
Nguyên văn: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm.” 


bXi 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Ngài Huệ Năng khi ấy thưa với Ngũ Tổ rằng: 
“Thật không ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh! Thật 
không ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt! Thật không 
ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ! Thật không ngờ tự tánh 
vốn chẳng lay động! Thật không ngờ tự tánh sanh ra 
muôn pháp 

Ngũ Tổ biết là Huệ Năng đã ngộ bản tánh, liền 
bảo rằng: “Chẳng biết bản tâm, học pháp vô ích. Nếu 
tự biết bản tâm, tự thấy bản tánh, tức là bậc trượng 
phu, là thầy của hàng trời, người, là Phật.” 


Ngài Huệ Năng thọ pháp vào canh ba, chẳng ai 
hay biết. Ngũ Tổ truyền pháp Đốn giáo! và y bát, 
dạy rằng: “Nay ông là Tổ đời thứ sáu, khéo tự giữ 
gìn, rộng độ chúng sanh, lưu truyền đạo pháp cho 
đời sau, đừng để dứt mất. Hãy nghe bài kệ này: 

Tình khởi nên gieo giống, 

Vòng nhân quả loanh quanh. 
Không tình cũng không giống, 
Không tánh cũng không sanh.” 


Ngũ Tổ lại nói: “Thuở xưa, Đại sư Đạt-ma mới 
đến đất này, lòng người chưa tin sâu vững nên truyền 
y này như vật làm tin, đời đời truyền nối. Còn việc 
truyền pháp tất phải lấy tâm truyền tâm, khiến cho 
tự ngộ, tự chứng. Từ xưa, chư Phật chỉ truyền bản 
thể, chư Tổ ngầm nối bản tâm. Y bát là đầu mối 


4 2 š „134/384 


1 Giáo pháp tức thời đi thẳng đến cảnh giới giải thốt, dành cho bậc thượng 
căn, thượng trí. Khác với Tiệm giáo là giáo pháp dạy người tu tập dần dần, 
trừ bỏ ác nghiệp mà ngày càng đến gần chỗ giải thốt hơn. 


38 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


sanh ra tranh đoạt, đến ông không nên truyền nữa. 
Nếu truyền y này thì nguy đến tính mạng. Ông nên 
mau đi đi, kẻo có người làm hại.” 


Ngài Huệ Năng thưa hỏi: “Giờ con biết đi đâu?” 
Ngũ Tổ đáp: “Gặp Hoài! thì ngừng; gặp Hội? thì 


Ngài Huệ Năng nhận y bát đang lúc canh ba, 
thưa với Ngũ Tổ rằng: 


“Huệ Năng người miền Nam, không thông thạo 
đường đi ở núi này, làm sao ra được đến cửa sông?” 


Tổ đáp: “Ông chẳng phải lo, ta tự đưa ông đi” 


Ngũ Tổ đưa ra đến tận bến Cửu Giang, bảo Huệ 
Năng lên thuyền, rồi tự cầm chèo mà chèo đi. Huệ 
Năng thưa: “Xin Hòa thượng ngồi, để đệ tử chèo.” 


~ ˆ v... ^ ^ ^ ^ 
Ngũ Tổ nói: “Ta nên độ ông sang sông.” 


Huệ Năng thưa: “Khi mê thầy độ, ngộ rồi thì tự 
độ. Độ tuy là một tiếng, mà chỗ dùng chẳng giống 
nhau. Huệ Năng sanh nơi biên địa, giọng nói không 
chuẩn, được nhờ Thầy truyền pháp, nay đã ngộ rồi, 
chỉ nên tự độ.”3 


Ngũ Tổ nói: “Đúng vậy, đúng vậy! Pháp Phật từ 
nay về sau do ông mà rộng truyền. Ông đi rồi, ba 


, An này ứng là huyện Hồi Tập, thuộc tỉnh Quảng Tây 
2 Sau này ứng là huyện Tứ Hội, thuộc tỉnh Quảng Đông. 
Ở Đoạn này không thể diễn hết ý trong Hán văn. Vì chữ độ Ư*) mang cả 
hai nghĩa: một nghĩa là đưa sang sông (dùng như chữ 3Š), một nghĩa là 


cứu độ. Ngũ Tổ nói một câu mà chữ độ được hiểu theo cả hai nghĩa. Ngài 
Huệ Năng lãnh ý nên trả lời hợp ý Tổ. 


39 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


năm sau ta sẽ bỏ cõi thế. Ông đi may mắn, gắng sức 
về phương Nam. Nên ẩn nhãn, chớ vội vàng giảng 
pháp, pháp Phật sẽ khó mà sanh khởi.” 

Ngài Huệ Năng từ biệt Ngũ Tổ, rồi hướng về 
phương Nam mà đi. Bấy giờ là vào năm đầu niên 
hiệu Long Sóc đời vua Đường Cao Tông, tức là năm 
Tân Dậu (661). 

Ngũ Tổ quay về, luôn mấy ngày chẳng lên giảng 
đường. Đồ chúng nghi hoặc, thưa hỏi: “Chẳng hay 
Hòa thượng có bệnh hoạn, sầu não gì chăng?” 

Ngũ Tổ đáp: “Bệnh thì không có bệnh, nhưng y 
pháp đã về phương Nam rồi.” 

Chúng đệ tử lại hỏi: “Ai được truyền thọ?” 

Ngũ Tổ đáp: “Năng được rồi.”! 

Lúc ấy đồ chúng mới biết. Liền có khoảng vài 
trăm người đuổi theo, muốn cướp y bát. Trong số 
đó có một vị tăng tên Huệ Minh, họ Trần, trước đây 
từng giữ chức quan võ hàng tứ phẩm, tánh tình thô 
bạo. Ông này cầm đầu cả bọn, cố sức đuổi theo. Đuổi 
riết trong hai tháng, tới núi Đại Dữu thì bắt kịp. 

Lục Tổ khi ấy đặt y bát trên một hòn đá mà nói 
rằng: “Y bát này là vật làm tin, há có thể dùng sức 
mà tranh đoạt được sao?” 

Rồi Lục Tổ ẩn vào cỏ rậm. Huệ Minh đuổi tới, 


1 Nguyên văn “Năng giả đắc chỉ - 3 T2 được dùng theo hai 
nghĩa: “người tên Năng (Huệ Năng)”, mà cũng là “người có khả năng”. 


40 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


đưa tay lấy y bát, cố sức nhấc lên không nổi, liền 
gọi lớn rằng: “Hành giả, hành giả! Tôi thật vì pháp, 
chẳng phải vì y bát mà đến đây.” 

Lục Tổ liển bước ra, lên ngồi trên tảng đá. Huệ 
Minh lễ bái, nói: “Mong được ngài vì tôi mà thuyết 
pháp.” 

Lục Tổ nói: “Nếu ông đã vì pháp mà đến đây, vậy 
nên dứt bỏ hết các duyên, chớ sanh niệm tưởng, ta sẽ 
vì ông mà giảng pháp.” 

Một lúc lâu sau, Lục Tổ mới nói: “Không nghĩ 
thiện, không nghĩ ác, ngay trong lúc ấy, mặt mũi 
xưa nay của Thượng tọa Minh là gì?” 


Huệ Minh nghe qua liền bừng tỉnh, hiểu được ý 
chỉ. Lại hỏi: “Ngoài lời kín đáo, ý bí mật đó, còn có bí 
mật nào khác nữa chăng?” 

Lục Tổ đáp: “Đã nói ra với ông, tức chẳng phải 
bí mật. Nếu ông tự soi xét lại mình, thì chỗ bí mật 
chính ở nơi ông.” 

Huệ Minh thưa: “Tôi tuy theo học với Ngũ Tổ 
nhưng thật chưa từng nhận ra mặt mũi của chính 
mình. Nay nhờ ngài chỉ dạy cho, như người uống 
nước, nóng lạnh tự biết. Vậy ngài chính là thầy tôi 
vậy.” 


Lục Tổ nói: “Nếu ông được như vậy, thì ta với ông 
cùng một thầy, nên khéo tự giữ gìn.” 


Huệ Minh lại hỏi: “Từ nay, Huệ Minh biết đi 
đâu?” 


4I 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Lục Tổ đáp: “Đến Viên! thì dừng, gặp Mông? thì 
ở.” Huệ Minh lễ bái từ biệt. 


T Sau ứng là Viên Châu. 


2 Sau ứng là Mơng Sơn tại Viên Châu. 


42 


Hoằng dương chánh pháp 


Nam tông Đốn giáo Tối thượng thừa 


ột trong những khác biệt của bản Đàn 

Kinh tìm được ở Đôn Hoàng so với những 
bản khác là ngay từ đầu có một dòng ghi: “Nam 
Tông Đốn giáo Tối thượng thừa Ma-ha Bát-nhã Ba- 
la-mật Kinh, Lục Tổ Đại sư Huệ Năng thí Pháp Đàn 
Kinh”. Những chỉ tiết trong dòng tiêu đề này rất 
đáng quan tâm. 


Như chúng ta đã biết, Lục Tổ Đại sư hoằng 
truyền giáo pháp Đốn ngộ của Thiền tông ở phương 
Nam, nên người đời sau phân biệt gọi là “Nam Năng, 
Bắc Tú” để chỉ việc ngài hoằng hóa ở phương Nam 
còn Đại sư Thần Tú truyền dạy ở phương Bắc. Tuy 
nhiên, xưa nay vẫn tin rằng việc chia ra Nam, Bắc 
như trên chỉ là do người đời sau phân biệt mà gọi. 
Nay căn cứ theo dòng chữ này thì có thể thấy là 
khái niệm “Nam tông” vốn đã có từ khá sớm, ít nhất 
cũng là trước khi bản Đàn Kinh Đôn Hoàng được ghi 
chép, nếu không nói là còn có thể sớm hơn nữa, ngay 
từ thời Lục tổ Đại sư còn tại thế! 


Đàn Kinh nói rằng, Lục Tổ Đại sư vâng lời dạy 
của Ngũ Tổ mà lánh về phương Nam, đi trong vòng 
2 tháng thì đến núi Đại Dữu. Trong phần trước lại 
có nói ngài từ Tân Châu tìm đến Hoàng Mai, không 
quá 30 ngày đã đến. Như vậy, hành trình lần này 
của ngài đã đi xa hơn về phía nam đến cả tháng trời. 


45 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Hay nói khác hơn, chính là đi sâu vào địa phận nước 
Việt Nam. 


Nơi ngài sinh trưởng tuy vẫn thuộc về địa phận 
nước Việt xưa, nhưng vì nằm trong 2 tỉnh Quảng 
Đông, Quảng Tây nên xét theo địa phận ngày nay 
là bên kia biên giới phía Bắc. Với hành trình hơn 
2 tháng từ Hoàng Mai đi về hướng nam, chắc chắn 
ngài đã vượt qua Tân Châu để đi sâu vào địa phận 
nước Việt, và núi Đại Dữu chắc chắn là một trong 
những ngọn núi nằm về phía Bắc nước ta. 


Trong một phần trước, bằng vào những cứ liệu 
đáng tin cậy, chúng ta đã chứng minh rằng nơi sinh 
ra và lớn lên của Lục Tổ chính là đất Việt ngày xưa. 
Điều này có thể là một bất ngờ khá thú vị đối với 
những ai lâu nay vẫn nghĩ về Lục Tổ Đại sư chỉ như 
là một vị Tổ sư của Thiển Trung Hoa mà chưa từng 
biết đến những mối liên hệ giữa ngài với đất nước 
Việt Nam. Tuy nhiên, trong thực tế thì sự kiện này 
lại không mấy quan trọng khi đứng trên quan điểm 
Thiền tông nói riêng, Phật giáo nói chung, vốn không 
có sự phân biệt về chủng tộc,! biên giới. Điều quan 
trọng hơn mà chúng tôi muốn đề cập đến ở đây là, 
nếu căn cứ vào những gì được ghi lại trong Đàn Kinh 
thì chính Việt Nam là địa bàn đầu tiên mà Lục Tổ đã 
chọn để hoằng dương chánh pháp, hay nói theo như 


Ì Có người dựa vào câu nói của Ngũ Tổ khi nói về thân phận “mường mán” 
của Lục Tổ để cho rằng đó là sự phân biệt. Thật ra, đây chỉ là một cách 
thăm dò để biết được phần ứng của Lục Tổ mà thôi. Nếu sự phân biệt này 
là có thật, Ngũ Tổ hẳn đã không truyền y bát cho Lục Tổ chỉ trong vòng 
hơn 8 tháng sau đó. 


44 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


trong Đàn Kinh là truyền dạy “Nam tông Đốn giáo 
Tối thượng thừa”. 


Có điều mà chúng ta cần lưu ý là, Đàn Kinh đã 
không được viết ra như một tập sử liệu. Mục đích 
chính của tập sách này là ghi lại những lời dạy của 
Lục Tổ Đại sư. Và những người thực hiện cũng như 
gìn giữ Đàn Kinh qua nhiều thế hệ đã làm rất tốt 
công việc này. Nhờ đó, khi so sánh bản Đàn Kinh 
tìm được ở Đôn Hoàng với tất cả các bản Đàn Kinh 
khác, chúng ta thấy là nội dung trình bày về giáo 
pháp không có những sai lệch đáng kể. Những nghi 
vấn trong Đàn Kinh đối với chúng ta hầu hết là rơi 
vào những phần nội dung thuật lại các sự kiện, hoặc 
về thời gian, hoặc về địa danh. Mà những nội dung 
này có vẻ như không được những người ghi chép Đàn 
Kinh quan tâm nhiều, bởi như đã nói, đây không 
phải là mục đích chính của họ. 


Về việc Đàn Kinh không quan tâm đến các sự 
kiện, thời gian và không gian, chúng ta có thể thấy 
rõ qua việc phân tích chính nội dung của văn bản 
này. Chẳng hạn, những gì Lục Tổ Đại sư thuật lại 
trong phẩm Hành Do về thân thế của ngài không 
nhằm hình thành một tiểu sử hoàn chỉnh, mà chỉ 
nhằm đưa ra những dữ kiện có giá trị sách tấn việc 
tu tập của đồ chúng, như trong lời kết của phẩm này 
CÓ nÓI TÕ: 

“Huệ Năng này đắc pháp ở Đông Sơn, từng chịu 
đủ mùi cay đắng, tánh mạng mong manh như sợi tơ 


45 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


treo. Ñgày nay cùng sứ quân! và các quan viên, tăng, 
ni, đạo, tục đồng trong hội này. Nếu các vị chẳng nhờ 
duyên lành từ nhiều kiếp xa xưa, từng trong quá 
khứ cúng dường chư Phật, gieo trồng căn lành, làm 
sao lại được nghe nhân duyên đắc pháp Đốn giáo 
như ta vừa kể)...” 


Nếu chúng ta xem đây là một bản tiểu sử tự 
thuật về cuộc đời Lục Tổ Đại sư, chúng ta sẽ không 
thể hiểu được dụng ý của ngài, cũng như sẽ nảy sinh 
nhiều nghi vấn về những chi tiết không được đề cập 
đến hoặc đề cập không rõ ràng. 


Lấy ví dụ, Đàn Kinh có nhắc đến sự kiện Lục Tổ 
Đại sư còn một mẹ già đang sống ở Nam Hải vào lúc 
ngài lên đường tìm đến Hoàng Mai cầu đạo. Nhưng 
trong phẩm Hành Do cũng như cho đến trọn quyển 
Đàn Kinh không thấy nhắc lại một chi tiết nào về 
người mẹ này! Rốt cùng thì bà còn sống bao lâu sau 
khi ngài ra đi? Số tiền mà Ngài để lại (10 lượng bạc) 
làm sao có thể đủ cho bà sinh sống suốt đời, vậy sau 
đó thì sao? Và nếu bà qua đời, sao không thấy nói 
đến việc ngài về chịu tang? 


Tất cả những điều này đều là rất quan trọng đối 
với người Trung Hoa cũng như người Việt Nam. Và 
ngay cả quan điểm về chữ hiếu của đạo Phật cũng 
xem những việc này là hết sức quan trọng. Đức Phật 
trong thời gian giáo hóa nơi xa mà nghe tin vua Tịnh 
Phạn có bệnh cũng phải thân hành về thăm viếng. 
Khi vua cha mất, ngài tự thân lo việc ma chay, tống 


Ì Tức quan Thứ sử Thiều Châu Ví Trụ. 


46 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


táng. Như vậy, người như Lục Tổ Đại sư càng không 
thể xem nhẹ chữ hiếu, không thể quên hẳn đi người 
mẹ già còn chờ đợi nơi quê nhà khi ngài lên đường 
cầu đạo! Nhưng Đàn Kinh không nhắc đến những 
chi tiết này chỉ vì xem đó là những sự kiện có tính 
cách cá nhân, chỉ liên quan đến đời tư của Lục Tổ mà 
không cần thiết cho việc tu tập của đồ chúng. Những 
chi tiết nào mà Đàn Kinh ghi chép lại đều nhằm lưu 
truyền giáo pháp mà Lục Tổ Đại sư đã giảng dạy chứ 
không nhằm kể lại một cách đầy đủ về cuộc đời ngài. 


Hiểu được điều này, chúng ta sẽ không lấy làm lạ 
khi thấy Đàn Kinh chép rất sơ sài về các sự kiện, thời 
gian và địa danh. Rất nhiều chỉ tiết cụ thể chỉ được 
thêm vào sau này mà không hề có trong lần biên soạn 
đầu tiên, chẳng hạn như năm sinh của Lục Tổ Đại 
sư hoặc một số sự kiện chi tiết đã xảy ra trong cuộc 
đời ngài đều không thấy ghi trong bản Đàn Kinh tìm 
được ở Đôn Hoàng, nhưng trong những bản sau này 
thì thấy được thêm vào khá nhiều chỉ tiết. 


Về ngôi chùa mà ngài đã thuyết pháp lần đầu 
tiên cũng vậy. Chỉ thấy ghi là chùa Đại Phạm ở Thiều 
Châu nhưng không nói rõ gì thêm về ngôi chùa này. 
Cứ theo tên gọi này thì ngày nay thật không biết đó 
là ngôi chùa nào! 

Từ điển Phật học của Đinh Phúc Bảo dẫn sách 
Quảng Đông thông chí, quyển 229, nói rằng: “Chùa 
này ở phủ Thiều Châu, huyện Khúc Giang, nay thuộc 
Hà Tây, trước có tên là chùa Báo Ân Quang Hiếu. Đời 
nhà Đường, niên hiệu Khai Nguyên thứ 2 (714) vua 


47 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


ban sắc tu tạo, lấy tên là chùa Khai Nguyên, sau đổi 
làm chùa Đại Phạm, là nơi Thứ sử Vi Trụ thỉnh Lục 
Tổ thuyết giảng Đàn Kinh. Đời nhà Tống, niên hiệu 
Sùng Ninh thứ 3 (1104) ban chiếu sai các châu xây 
dựng thành chùa Sùng Ninh, sau đổi thành chùa 
Thiên Ninh. Đến niên hiệu Thiệu Hưng thứ 3 (1133) 
cho thờ phụng vua Huy Tông nơi đây, được vua ban 
tấm biển đề tên chùa là Báo Ân Quang Hiếu.” 

Điều thú vị ở đây là, căn cứ sách Quảng Đông 
thông chí thì tên chùa Đại Phạm chưa có vào thời 
Lục Tổ Đại sư còn tại thế, mà chỉ có sau năm 714. 
Như vậy, những ghi chép chi tiết liên quan đến tên 
chùa này chắc chắn là do người đời sau thêm vào 
Đàn Kinh! Phần cuối Đàn Kinh có nhắc đến việc Lục 
Tổ Đại sư cho xây tháp ở chùa Báo Ân tại Tân Châu 
vào tháng 7 năm 712 càng khẳng định chắc chắn 
hơn cho nhận xét này. Bởi nếu được biên soạn vào 
cùng một thời điểm thì không có lý do gì mà những 
người biên soạn lại dùng hai tên gọi để chỉ cùng một 
ngôi chùa, vì chùa Báo Ân cũng chính là chùa Đại 
Phạm, nơi Đại sư đã thuyết pháp lần đầu tiên theo 
lời thỉnh cầu của quan Thứ sử Thiều Châu lúc bấy 
giờ là Vi Trụ.! 

Lại nói về lần thuyết pháp ở chùa Đại Phạm, các 
bản Đàn Kinh đều chép về số thính chúng là “tăng, 
ni, đạo, tục có hơn ngàn người”, riêng bản Đôn 
Hoàng lại nói “Lúc ấy dưới toà có hơn mười ngàn 


Ï E3z- Bà l TH n  . 
Bản Đôn Hoàng chép tên vị quan Thứ sử này là Vi Cứ. 
= Tăng, ni, đạo, tục nhất thiên dư nhân - lô É 3š 1 — T2. 


48 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


tăng, n1, đạo, tục...” Một ngàn và mười ngàn không 
phải là sự chênh lệch nhỏ. Nhưng nếu dựa theo số 
nho sĩ trong pháp hội mà cả bản Đôn Hoàng và các 
bản khác đều nói là khoảng 30 người thì có thể thấy 
con số một ngàn người có vẻ hợp lý hơn. Rõ ràng bản 
Đôn Hoàng cũng không hẳn là luôn chính xác hơn 
các bản khác! 


Trên đây tạm dẫn ra một vài sự kiện để thấy 
rằng khi tiếp cận với Đàn Kinh chúng ta không nên 
quá nặng về những sự kiện, chi tiết có tính sử liệu, 
ngược lại chỉ nên chú ý đến ý nghĩa giáo pháp mà 
bản kinh này truyền lại. Bây giờ xin trở lại với tiêu 
đề “Nam tông Đốn giáo Tối thượng thừa” mà chúng 
ta đã có dịp nhắc đến ở đầu mục này. 


Đến đây chúng ta đã thấy rõ việc gọi tên giáo 
pháp do Lục Tổ Đại sư truyền dạy là “Nam tông” 
cũng là điều tất nhiên, bởi ngài đã đi sâu vào đất 
Việt để ẩn cư trong vòng 16 năm rồi bắt đầu thuyết 
giảng giáo pháp này tại đây, nghĩa là tại phía nam 
của Trung Hoa vào thời đó. Chùa Đại Phạm, như 
trên đã nói, khi ấy là chùa Báo Ân, thuộc địa phận 
Thiều Châu (Quảng Đông) cũng là một trong các 
quận của Lãnh Nam thời ấy. 


Như vậy, trong số “tăng, ni, đạo, tục” đến nghe 
Lục Tổ Đại sư thuyết pháp lúc bấy giờ - đông đảo 
hơn gấp nhiều lần so với số quan viên, nho sĩ - chắc 
chắn là đã có rất đông người Việt Nam. Hơn thế nữa, 
sự mến mộ của nhân dân ở đây sau khi nghe ngài 
thuyết pháp cũng được ghi nhận trong Đàn Kinh, 


49 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


phẩm Phó chúc: 


“Đến tháng mười một, quan lại và môn nhân, kẻ 
tăng, người tục ở ba quận Quảng Châu, Thiều Châu 
và Tân Châu đều tranh nhau rước chân thân, không 
giải quyết được.” 


Đó là nói việc sau khi Lục Tổ viên tịch, nhân dân 
ba quận lân cận này đều muốn giành quyền rước 
nhục thân của ngài về địa phương mình. Điều đó cho 
thấy họ rất ngưỡng mộ, kính trọng ngài. 


Ngược lại, về phía Lục Tổ Đại sư, ngài cũng rất 
gắn bó với vùng đất nơi mình đã sinh ra và lớn lên. 
Đàn Kinh cho biết là trước khi viên tịch khoảng một 
năm, vào tháng 7 năm 712, ngài đã cho một số đệ 
tử về “chùa Báo Ân tại Tân Châu xây tháp”.! Đến 
mùng 8 tháng 7, ngài từ Tào Khê bảo môn đồ chuẩn 
bị thuyền về Tân Châu. Trước khi đi, đồ chúng hoang 
mang thưa hỏi ngày trở lại, ngài chỉ trả lời: “Lá rụng 
về cội”. (3Š 3 É#4É - Diệp lạc quy căn). Quả thật là 
một câu nói thấm đượm tinh thần dân tộc Việt Nam, 
thể hiện rõ tình cảm bao năm gắn bó giữa ngài với 
vùng đất “mường mán” này. 

Sau đó, ngài về chùa Báo Ân và quả nhiên viên 
tịch tại đây vào ngày mùng 3 tháng 8 năm Quý Sửu 
(713). 

Ngày nay, ở Việt Nam chúng ta không còn tìm 


được bất cứ văn bản nào đề cập chi tiết đến giai đoạn 


Ĩ ^ ~^ " ^ °.. .sA ⁄ + . ` 2 ^ ^ 4 Z* N ` 
Đây cũng là một chỉ tiết khá thú vị, vì Quảng Đông thông chí nói chùa này 
thuộc Thiểu Châu mà ở đây nói thuộc Tân Châu. 


50 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Lục Tổ Đại sư thuyết pháp tại đây, truyền bá giáo 
pháp Đốn ngộ của Thiền tông. Tuy nhiên, điều đó 
không có nghĩa là tất cả đã hoàn toàn mất dấu. Tuy 
không có những chứng tích rõ rệt, nhưng một sự 
kiện trọng đại, lớn lao như sự xuất hiện hoằng hóa 
của Ngài không thể không để lại những dấu vết liên 
quan nhất định. Chúng tôi đã quay sang tìm kiếm 
theo hướng này và bước đầu ghi nhận được một vài 
kết quả, tuy vẫn còn khá khiêm tốn nhưng đã phần 
nào khẳng định cách suy nghĩ như trên là hoàn toàn 
có cơ sở hợp lý. 


Trước hết, sách Thiền uyển tập anh, bộ thiền sử 
gần như duy nhất của nước ta, được soạn vào khoảng 
thế kỷ 14, có nhắc đến một tập sách nhan đề “Nam 
tông tự pháp đổ” (#Ø 3+ lš]), đôi khi được gọi tắt 
là Nam tông đồ hay Nam Tông pháp đềồ.! Dựa theo 
nhan đề cũng có thể đoán biết được nội dung sách 
này là một biểu đồ truyền thừa của Thiền tông, dĩ 
nhiên là có kèm theo những ghi chép nhất định về 
từng người được kể ra trong đó. Sách Thiền uyển 
tập anh cũng cho biết soạn giả của sách Nam tông 
tự pháp đồ là Thiền sư Thường Chiếu (? - 1203) và 
nói là sách này “gồm 1 quyển, hiện lưu hành ở đời ( 
—%, 7 T + - Nhất quyển, hành vu thế). Như vậy, 
Ĩ ^ + .3.. . * + +Ä P4 ^ ^ ⁄ 

Trong một chú giải khi dịch sách Thiền uyển tập anh, ơng Lê Mạnh Thát 
cĩ nĩi “Nam tơn tự pháp đồ, Thiển uyển tập anh dẫn nĩ hai lần, một ở cuối 
bản tiểu sử của Ma Ha và gọi bằng tên tắt Nam tơn đồ, và một ở cuối bản 
tiểu sử của Định Huệ.” Tuy nhiên, sau khi khảo sát văn bản, chúng tơi thấy 
sách Nam Tơng tự pháp đồ đã được dẫn ra trong Thiển uyển tập anh ít 
nhất là 6 lần, trong đĩ ngồi một lần ở phần nïĩi về soạn giả của nĩ là Thiển 
sư Thường Chiếu, cịn lại ở 5 mục khác là khi nĩi về các thiển sư Khơng Lộ, 
Thần Nghi, Ma Ha, Định Huệ và Định Giác. 


51 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


vào thời điểm biên soạn sách Thiền uyển tập anh 
thì Nam tông tự pháp đồ vẫn đang được lưu hành. 
Chính soạn giả sách Thiền uyển tập anh cũng đã 
dựa vào Nam tông tự pháp đồ như một trong các 
nguồn tư liệu. Không may là quyển Nam tông tự 
pháp đồ này đến nay đã mất nên chúng ta không thể 
biết được một cách chính xác nội dung của nó. Tuy 
nhiên, ở đây chúng tôi quan tâm đến tên sách này 
như một trong các yếu tố đặc biệt cần lưu ý. 


Thiền tông Việt Nam theo Thiền uyễn tập anh 
ghi lại có 2 dòng chính là phái thiền Tì-ni-đa-lưu-chi 
và phái thiền Vô Ngôn Thông. Tuy nhiên, trong sách 
này cũng như trong tất cả những sách khác về sau 
có đề cập đến Thiền tông Việt Nam, chúng ta chưa 
từng thấy có sự phân chia “Nam tông, Bắc tông”. 
Khái niệm này chỉ có thể xuất phát duy nhất từ thực 
trạng phân chia của Thiền Trung Hoa từ thời “Nam 
Năng, Bắc Tú”, bởi vì hết thảy sách xưa của nước ta 
khi nói về những vấn đề chung của cả nước thường 
dùng các danh xưng như Đại Việt, An Nam, Giao 
Châu, thậm chí là Lãnh Nam, chứ không có quyển 
sách dùng riêng một chữ “Nam”. Theo thông lệ này, 
một quyển sách nói về thế thứ truyền thừa của các 
thiền sư Việt Nam lẽ ra phải có những tên đại loại 
như là “Đại Việt tự pháp đồ” hay “An Nam tự pháp 
đồ”... Phải chăng việc đặt tên sách cho thấy có ảnh 
hưởng nhất định của sự truyền thừa từ “Nam tông” 
của thiển Trung Hoa, mà nói cụ thể hơn là từ sự giáo 
hóa của Lục Tổ Đại sư? 


52 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Kết hợp nhận xét này với những dữ kiện đã cho 
thấy việc Lục Tổ Đại sư sinh trưởng trên đất Việt, 
truyền pháp trên đất Việt, thì có lẽ việc liên hệ “Nam 
tông” trong tên sách này với “Nam tông Đốn giáo Tối 
thượng thừa” của Lục Tổ Đại sư cũng không phải là 
điều khiên cưỡng. 

Vấn đề thứ hai mà chúng tôi lưu ý là tại Việt 
Nam có một ngôi chùa mang tên Lục Tổ, tọa lạc tại 
làng Dịch Bảng, phủ Thiên Đức, nay là làng Đình 
Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 


Đại Việt Sử Ký Toàn thư, phần Bản kỷ, quyển 2, 
khi nói về Thái Tổ Hoàng Đế Lý Công Uẩn có nhắc 
đến thiển sư Vạn Hạnh ở chùa Lục Tổ, bản dịch của 
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (1985-1992) có lời 
chú rằng: “Chùa Lục Tổ cũng gọi là chùa Cổ Pháp”. 


Sách Thiền uyển tập anh đã nhắc đến ngôi chùa 
này trong phần nói về thiền sư Thường Chiếu, vì vị 
thiền sư này xuất thân nơi đây. 


Thiền sư Vạn Hạnh ( - 1025) là vị Quốc sư nổi 
tiếng, có công trong việc gầy dựng vương triều của 
Lý Công Uẩn. Quê ngài ở làng Cổ Pháp, cũng tức là 
làng Dịch Bảng hay Đình Bảng ngày nay. Làng này 
trước có tên là Diên Uẩn. Sách Thiền uyễn tập anh 
chép rằng: “Khi thiền sư Định Không ( - 808) lập 
chùa Quỳnh Lâm, đào đất đắp nền bỗng được một 
cái lư hương và 10 cái khánh,! sai người mang xuống 
sông rửa thì một cái lặn mất xuống chạm đất dưới 


† Khánh: loại nhạc khí nhỏ cầm trên tay, dùng trong nghi lễ Phật giáo. 


53 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


đáy sông mới dừng. Sư giải thích rằng: Chữ thập ( 
~F). chữ khẩu ( )! hợp thành chữ cổ (%); chữ thuỷ ( 
7K), chữ khứ (2)? hợp thành chữ pháp (3*):3 chữ thổ 
(+)! chỉ chỗ ở làng này. Nhân đó liền đổi tên làng 
thành Cổ Pháp.” 

Câu chuyện này gợi lên nghi vấn về những chiếc 
khánh cổ ở làng này. Phải chăng nơi đây từ xa xưa 
đã có một ngôi chùa nào đó từng sử dụng loại nhạc 
khí chuyên dùng trong nghỉ lễ Phật giáo này? Và 
nếu vào đầu thế kỷ 9 mà ngôi chùa này đã hoàn 
toàn mất dấu, chỉ còn lại những chiếc khánh cổ với 
lư hương nằm sâu trong lòng đất, thì rất có thể nó 
phải được xây dựng từ trước đó ít nhất cũng hơn một 
thế kỷ! 


Thiền uyển tập anh lại không cho ta biết tên 
chùa Lục Tổ có tự bao giờ. Chỉ biết thầy của Vạn 
Hạnh là Thiền Ông (902 - 979), thầy của Thiền Ông 
là Trưởng lão La Quý (? - ?), thầy của La Quý là 
Thông Thiện (? - ?), thầy của Thông Thiện là Định 
Không ( - 808) đều có gắn bó với chùa Lục Tổ. Định 
Không tuy dựng chùa Quỳnh Lâm nhưng sau khi 
viên tịch lại được đệ tử là Thông Thiện dựng tháp 
thờ ở phía tây chùa Lục Tổ. 


Một ngôi chùa trong suốt hơn một thế kỷ liên tục 


T 
ng có 10 cái khánh nên hình dung chữ thập với chữ khẩu. 
? Do có 1 cái khánh chìm mất xuống nước nên hình dung hai chữ thuỷ khứ. 


Ỷ Vì khi ghép thì chữ thuỷ ( K› thành ra ba chấm bên ( ? ), gọi là ba chấm 
thuỷ. 


# Vì có 1 cái khánh chìm xuống chạm đất dưới đáy sông. 


54 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


đào tạo ra những bậc danh tăng, trong đó có cả thiền 
sư Vạn Hạnh là bậc Quốc sư có ảnh hưởng rõ rệt đến 
vương triều nhà Lý, lại mang tên Lục Tổ vào một thời 
điểm rất sớm! Không biết ông Nguyễn Lang trong 
Việt Nam Phật giáo sử luận đã dựa vào tư liệu nào 
nhưng có ít nhất 2 lần nhắc đến ngôi chùa này với 
khẳng định đây là “một tổ đình rất xưa của thiền phái 
Tì-ni-đa-lưu-chĩ”. Đó là khi ông bàn về soạn giả sách 
Thiền uyển tập anh và khi nói về Thiền phái Yên Tử 
đời Trần. Tuy nhiên, ông cũng không cho biết về niên 


1X. s^ 


đại của ngôi chùa mà ông gọi là “rất xưa” này. 


Thiền sư Định Không viên tịch vào năm 808, và 
vào thời điểm này thì chùa Lục Tổ đã là một ngôi 
chùa “rất xưa”. Như vậy, rất có thể nó đã được xây 
dựng hoặc từ thời Lục Tổ (trước năm 713) hoặc chí ít 
cũng là sau khi ngài viên tịch không bao lâu. Chúng 
tôi chưa được biết là có ngôi chùa nào mang tên ngài 
vào thời điểm đó ở Trung Hoa hay không, nhưng sự 
xuất hiện của chùa Lục Tổ ở Việt Nam vào thời điểm 
rất sớm như vậy chắc chắn không thể là một sự ngẫu 
nhiên. 

Việt Nam chỉ có 3 vị Tổ sư được gọi tên theo thế 
thứ truyền thừa, đó là Tam Tổ của thiển phái Trúc 
Lâm Yên Tử, đời nhà Trần. Trước đó, Thiền uyển tập 
anh khi ghi chép về các thiền sư chỉ sử dụng pháp 
hiệu chứ chưa từng gọi theo thứ tự truyền pháp như 
sơ tổ, nhị tổ, tam tổ... Vì thế, chúng ta có thể yên 
tâm là danh xưng Lục Tổ ở đây không phải chỉ cho 
ai khác mà chính là Lục Tổ Đại sư Huệ Năng. Và sự 


55 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


xuất hiện của một ngôi chùa mang tên ngài vào thời 
điểm đó chắc chắn phải là do những ảnh hưởng tất 
yếu của giai đoạn ngài giáo hóa tại Việt Nam. 


Một chỉ tiết thú vị khác được sách Thiền uyễn 
tập anh ghi lại có giá trị củng cố thêm cho nhận xét 
trên. Đó là việc Trưởng lão La Quý1 tổ chức đúc một 
pho tượng Lục Tổ bằng vàng, đem chôn giấu đi và 
dặn đệ tử là khi nào gặp được vị vua anh minh thì 
đào lên để lấy vàng giúp đỡ. 

Một pho tượng bằng vàng với khối lượng dự tính 
có thể “giúp vua giúp nước”, hẳn không thể là quá 
nhỏ. Sử sách không ghi chép việc về sau pho tượng 
ấy có được đào lên hay không, vào thời điểm nào... 
nhưng ở đây điều chúng ta quan tâm chính là việc 
chọn hình tượng Lục Tổ để đúc tượng. Điều này cho 
thấy hình ảnh Lục Tổ Đại sư vào lúc ấy vẫn còn ăn 
sâu trong tâm thức người Việt, nên họ mới có thể 
hình dung ra vóc dáng của ngài để đúc thành một 
pho tượng thờ cụ thể. 


Nếu có thể xác định niên đại của chùa Lục Tổ, 
chắc chắn mọi việc sẽ trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, 
chỉ bằng vào những gì đã trình bày như trên, có lẽ 
cũng đã quá đủ để chúng ta hình dung ra những ảnh 
hưởng cụ thể của Lục Tổ Đại sư trong thời gian ngài 
lưu trú tại Việt Nam. 


Tuy nhiên, ngoài những ảnh hưởng trực tiếp từ 
Lục Tổ Đại sư qua những dấu tích trên, “Nam tông 


Ta... hn . Í  . 
Thiền uyển tập anh không nói đến năm sinh, năm mất của vị này. Theo 
ông Nguyễn Lang thì vị này sinh năm 852 và mất năm 936. 


56 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Đốn giáo” còn có những nhân duyên sâu đậm khác 
nữa với người dân Việt từ thời trước đó. 

Chúng ta đều biết vị thiền sư mang thiền học đến 
truyền bá tại Việt Nam được ghi nhận sớm nhất là 
thiền sư Tì-ni-đa-lưu-chi (}È /#É, # 3Ä %), là vị Tổ sư 
khai sáng dòng thiền mang tên ông. Vị này đến nước 
ta vào tháng 3 năm Canh Tý (B80), và trước đó đã đắc 
pháp với Tam Tổ Tăng Xán tại Trung Hoa. Như vậy, 
so về thế thứ truyền thừa thì ông là người đắc pháp 
ngang hàng với Tứ Tổ Đạo Tín tại Trung Hoa. 


Năm 594, thiền sư Tì-ni-đa-lưu-chi viên tịch, 
truyền pháp cho đệ tử người Việt Nam là Pháp Hiền 
(0 - 626). Như vậy, về thế thứ truyền thừa thì thiền 
sư Pháp Hiền ngang với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, thầy 
của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng. 


Theo sách Thiền uyển tập anh thì thiền sư Pháp 
Hiền khi hoằng hóa tại chùa Chúng Thiện tăng 
chúng thường đông đến hơn 300 vị. Danh tiếng và 
đức độ của ngài lan truyền khắp nơi, vua nhà Tùy 
nghe tiếng sai người mang đến ban cho 5ð hòm xá- 
lợi Phật cùng với điệp sắc, bảo ngài dựng tháp cúng 
dường. 


Như vậy thì sự giáo hóa của thiền sư Pháp Hiền 
ỏ Việt Nam xem ra cũng không kém Ngũ Tổ Hoằng 
Nhẫn ở Trung Hoa, vì từ một nơi xa xôi biên địa mà 
danh tiếng và đức độ có thể lan truyền đến tận kinh 
đô nhà Tùy thì đủ biết ảnh hưởng tại Việt Nam của 
ngài khi ấy đến mức nào. 


57 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Thiền uyển tập anh không có thông tin gì về đệ 
tử nối pháp của ngài Pháp Hiền, trừ ra cho ta biết là 
chỉ có một người được truyền pháp. Chính vị thiền 
sư khuyết danh này giữ vị trí truyền thừa tương 
đương với Lục Tổ Đại sư Huệ Năng! 


Vị trí người nối pháp của vị này cũng tiếp tục bị 
bỏ trống. Tuy nhiên, theo những thông tin tiếp sau 
đó thì chúng ta có thể đoán được đó là một trong 
hai vị thiền sư: Pháp Đăng hoặc Huệ Nghiêm. Về cả 
hai vị này, Thiền uyển tập anh cũng không ghi chép 
được thông tin gì khác ngoài pháp hiệu và tên ngôi 
chùa mà họ cư trú. Nhưng đến vị thiền sư thuộc thế 
hệ kế tiếp là Thanh Biện thì chúng ta có một chi tiết 
khá lý thú là: vị này chuyên trì kinh Kim Cang, cũng 
chính là bộ kinh đã giúp Lục Tổ Đại sư ngộ đạo! 


Hai vị trí hầu như bị bỏ trống ngay sau thiền 
sư Pháp Hiền tạo thành một quãng thời gian mà 
chúng ta không thể biết được về những sự việc gì đã 
xảy ra. Ngài Pháp Hiền viên tịch năm 626, và ngài 
Thanh Biện viên tịch năm 686. Trong quãng thời 
gian 60 năm này, như đã nói, sách Thiền uyển tập 
anh chỉ cho chúng ta biết được là đã có một thiền 
sư tên Pháp Đăng trú trì chùa Phổ Quang và một 
vị khác tên Huệ Nghiêm, trú trì chùa Sùng Nghiệp. 
Tuy nhiên, trong hai vị này thì ai thực sự được xem 
là thầy của Thanh Biện, tức là người nối pháp của 
Pháp Hiền, thì sách này lại không nói rõ. 


Thiền sư Thanh Biện theo học với thiền sư Pháp 
Đăng từ năm 12 tuổi. Sau khi Pháp Đăng viên tịch, 


58 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


ngài chuyên trì kinh Kim Cang, đến 8 năm vẫn chưa 
đạt ngộ. Nhờ có vị khách đến chùa chỉ ra chỗ vướng 
mắc của ngài và giới thiệu đến thiền sư Huệ Nghiêm 
ở chùa Sùng Nghiệp, ngài mới được khai ngộ. Đó là 
tất cả những gì chúng ta được biết về quãng thời 
gian từ năm 626 đến năm 686. 


Một nghi vấn khác mà chúng tôi cảm thấy vẫn 
chưa thể giải thích thoả đáng được là khoảng thời 
gian ẩn cư hơn 15 năm của Lục Tổ Huệ Năng. Đây 
là một quãng thời gian khá dài, và với quan điểm “vô 
thường tấn tốc” của một vị thiền sư thì việc tiếp tục 
sống chung với những người thợ săn trong suốt 15 
năm là điều có vẻ như không hợp lý! Ngũ Tổ có đề 
nghị nên lánh về phương Nam và “đừng vội thuyết 
pháp”, nhưng không ngăn cấm Huệ Năng tiếp tục 
công phu tu tập, hành trì. Trong truyền thống Thiền 
tông, thời gian luôn là yếu tố được xem trọng. Khi Sơ 
Tổ Đạt-ma chưa gặp được cơ duyên hóa độ, ngài đã 
dành trọn 9 năm để ngồi tĩnh tu quay mặt vào vách, 
khiến người thời bấy giờ phải gọi ngài là “Bích quán 
Bà-la-môn” (ông Bà-la-môn ngó vách). Lục Tổ không 
thể bỏ phí 15 năm chỉ để ngày ngày đi theo đám thợ 
săn mà không làm một điều gì đó lợi mình, lợi người. 


Nếu chấp nhận nghi vấn này là hợp lý, thì chúng 
ta có thể liên tưởng ngay đến việc Lục Tổ khi đi sâu 
vào đất Việt Nam không thể không nghe biết đến 
việc Pháp Hiền đã từng giáo hóa tại chùa Chúng 
Thiện và thiền học phương Nam đang được truyền 
bá rộng khắp. Và nếu điều này thực sự xảy ra, khả 


59 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


năng ngài Huệ Năng tìm đến tham học với một thiền 
sư nào đó ở phương Nam là rất có thể xảy ra. Chúng 
ta lưu ý thời gian Lục Tổ lưu trú trên đất Việt Nam 
là khoảng từ năm 661 đến năm 677, chính là rơi vào 
giai đoạn mà Thiền uyển tập anh đã ghi lại quá ít 
thông tin như đã nói: giai đoạn 626 - 686. Vì thế, nếu 
như Lục Tổ quả thật có tìm đến tham học với một 
thiền sư Việt Nam nào đó - thầy của Thanh Biện 
chẳng hạn - thì chúng ta cũng hoàn toàn không biết 
được. 


Như đã nói, Thiển uyển tập anh không xác 
định giữa hai vị Pháp Đăng và Huệ Nghiêm thì ai 
là người thuộc dòng thiền Tì-ni-đa-lưu-ch1, nhưng 
điều tất nhiên ta có thể hiểu được ở đây là một trong 
hai người phải thuộc về một dòng thiền khác. Cũng 
cần lưu ý là thiền phái Vô Ngôn Thông khi ấy còn 
chưa xuất hiện. Mặt khác, khi ngài Tì-ni-đa-lưu-ch1 
vừa đến Việt Nam, trú ở chùa Pháp Vân thì tại đây 
đã có Đại sư Quán Duyên đang giảng dạy thiền học, 
và chính Pháp Hiền ban đầu đến đây là để tham học 
với vị này. Những chi tiết vừa nêu cho chúng ta thấy 
một bức tranh toàn cảnh của thời ấy là thiền học 
đang phát triển rộng khắp chứ không chỉ giới hạn 
trong những dòng thiển mà sách Thiền uyển tập 
anh ghi chép lại. Trong bối cảnh thiền học Việt Nam 
đang lan rộng như thế, nếu ngài Huệ Năng quả thật 
lưu trú ở đây 15 năm mà không tiếp xúc với bất cứ vị 
thiển sư nào thì có thể nói là một điều rất lạ! 


Sự kiện thiền sư Thanh Biện chuyên trì tụng 


60 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


kinh Kim Cang và những cái tên như Huệ Nghiêm, 
Pháp Hiền, Pháp Đăng có vẻ như gợi lên một mối 
liên hệ nào đó với ngài Huệ Năng. Chỉ riêng trong số 
các đệ tử đích truyền của Đại sư Huệ Năng, chúng 
tôi đã tìm thấy ít nhất là 6 vị mang tên có chữ pháp: 
Đó là các vị Pháp Chơn, Pháp Đạt, Pháp Tịnh, Pháp 
Hải, Pháp Trân, Pháp Như. Đàn Kinh còn cho biết 
thiền sư Pháp Hải là người Khúc Giang, Thiều Châu, 
nghĩa là cũng thuộc địa phận Lãnh Nam thời ấy. 


Những nhận xét trên vẫn còn là khá mơ hồ và có 
vẻ như chỉ dựa theo cảm tính, nhưng hy vọng rất có 
thể là một gợi ý bước đầu cho những khảo sát có tính 
cách chuyên sâu và cụ thể hơn. 


Bây giờ, tạm gác lại vấn đề thiền học Nam tông, 
chúng ta hãy quay về với Đàn Kinh để xem cuộc 
hành trình về phương Nam của Lục Tổ Đại sư được 
tiếp tục như thế nào. 


Khai diễn pháp môn Đông Sơn 


ục Tổ hướng về phương Nam, đến thôn Tào 

Hầu ở Thiểu Châu ẩn mình, không ai biết 
ngài là bậc đạt ngộ. Khi ấy, có người nho sĩ là Lưu 
Chí Lược vừa gặp đã sinh lòng kính trọng, theo lễ 
nghi mà đãi ngộ rất hậu. Chí Lược có người cô xuất 
gia, hiệu là Vô Tận Tạng, thường tụng kinh Đại 
Niết-bàn. Lục Tổ Đại sư có lần nghe qua liển hiểu 
thấu nghĩa mầu nhiệm, bèn giảng thuyết cho nghe. 
Vị ni sư này mới lấy quyển kinh đưa ngài xem mà 
hỏi nghĩa chữ. 


61 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Lục Tổ Đại sư nói: “Chữ thì không biết, nhưng 
nghĩa xin cứ hỏi.” 

Ni sư ngạc nhiên nói: “Chữ còn chẳng biết, làm 
sao hiểu được nghĩa?” 


Lục Tổ nói: “Nghĩa lý mầu nhiệm của chư Phật 
chẳng có quan hệ gì đến chữ viết.” 


Ni sư lấy làm lạ lắm, liền bảo các vị kỳ đức trong 
thôn rằng: “Người này quả là bậc đạt đạo, các vị nên 
thỉnh mà cúng dường.” 

Có người cháu năm đời của Ngụy Võ Hầu! là Tào 
Thúc Lương cùng với cư dân đua nhau đến lễ bái. 
Khi ấy, ngôi chùa cổ Bảo Lâm vì nạn binh lửa từ cuối 
đời Tùy đã hư đổ, người ta bèn cất lại trên nền cũ 
thành ngôi chùa mới, thỉnh Lục Tổ đến ở đó, không 
bao lâu mở mang thành một ngôi chùa lớn. 


Lục Tổ Đại sư ở đó được hơn 9 tháng, lại bị những 
kẻ xấu tìm đến mưu hại. Ngài liền lánh vào vùng 
núi phía trước. Bọn ác đảng liền phóng hỏa đốt cả có 
cây. Ngài ẩn mình trong một hòn đá mà thoát nạn. 
Hòn đá ấy ngày nay còn có dấu gối ngồi kiết già lõm 
vào? và những lằn áo vải của ngài, nhân đó gọi là Ty 
nạn thạch.Ỷ 


Đại sư nhớ lại lời dặn xưa của Ngũ Tổ,? bèn đến 


† Tức l Nguy Vương Tào Tháo, sau khi con là Tào Phi cướp ngôi nhà Hán, 
truy tôn thụy hiệu là Thái Tổ Võ Hoàng đế. 

2 Sử ngôi kiết già tham thiền bên trong hòn đá mới khỏi nạn chết cháy. 

Š Ty nạn thạch: hòn đá ty nạn. 

, “Gặp Hoài thì ngừng, gặp Hội thì ẩn.” 


62 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


ẩn nơi huyện Hoài Tập (Quảng Tây). Sau ít lâu lại 
lánh sang huyện Tứ Hội (Quảng Đông). 


Trong thời gian lánh nạn nơi huyện Tứ Hội, ngài 
phải sống chung với một đoàn thợ săn trong rừng. 
Trải qua lỗ năm như vậy, ngài thường tùy nghi 
thuyết pháp với bọn thợ săn. Bọn thợ săn sai ngài 
giữ lưới, mỗi khi có thú vướng vào liền lén thả ra hết. 
Đến bữa cơm, ngài chỉ ăn rau luộc bỏ trong nổi thịt. 
Hoặc có kẻ hỏi, ngài liền đáp rằng: “Chỉ ăn rau luộc 
bên thịt là được rồi.” 

Một ngày kia, ngài tự nghĩ đã đến lúc hoằng 
dương chánh pháp, không nên ẩn tránh nữa, liền đi 
ra Quảng Châu, đến chùa Pháp Tánh, gặp lúc Pháp 
sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết-bàn. 


Khi ấy, trong chúng có hai vị tăng đang cãi nhau 
về chuyện gió và phướn. Một vị nói: “Gió động”, vị kia 
nói: “Phướn động”. Bàn cãi hồi lâu không dứt, chẳng 
ai chịu ai. Lục Tổ vừa bước đến nghe chuyện liền nói 
rằng: “Chẳng phải gió động, chẳng phải phướn động, 
ấy là tâm các ông động.” 

Chúng tăng nghe lời ấy, thảy đều kinh hãi! 

Pháp sư Ấn Tông liền thỉnh ngài ngồi trên, hỏi 
nghĩa sâu kín. Thấy ngài Huệ Năng nói lời giản dị 
mà lý chánh đáng, chẳng theo văn tự, Pháp sư liền 
nói: “Ngài chắc chắn không phải người thường! Từ 
lâu vẫn nghe y pháp của Tổ Hoàng Mai đã truyền về 
phương Nam, có phải là ngài đây chăng?” 


63 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Lục Tổ nói: “Thật không dám.” 


Pháp sư Ấn Tông liền làm lễ, xin đưa y bát ra cho 
đại chúng xem. Rồi Pháp sư lại hỏi: “Ý chỉ truyền 
trao của ngài Hoàng Mai như thế nào?” 


Lục Tổ đáp: “Trao nhận tức là không. Chỉ luận 
việc thấy tánh, không luận bàn thiển định giải 
thoát.” 


Ấn Tông hỏi: “Sao chẳng luận bàn thiển định 
giải thoát?” 

Lục Tổ đáp: “Vì là pháp phân biệt đối đãi, chẳng 
phải pháp Phật. Pháp Phật là pháp không phân biệt 
đối đãi.” 

Pháp sư lại hỏi: “Thế nào là pháp Phật không 
phân biệt đối đãi?” 

Lục Tổ đáp: “Pháp sư giảng kinh Niết-bàn, làm 
rõ Phật tánh, ấy là pháp Phật không phân biệt đối 
đãi. Như khi Cao Quý Đức Vương Bồ Tát hỏi Phật 
rằng: Những kẻ phạm bốn giới cấm nặng, làm năm 
tội nghịch và bọn nhất-xiển-đề có dứt mất thiện căn, 
tánh Phật hay không? Phật đáp: “Thiện căn có hai: 
một là thường, hai là vô thường. Tánh Phật chẳng 
phải thường, chẳng phải vô thường, nên không thể 
dứt mất. Đó là không phân biệt đối đãi. Lại nữa, 
một là thiện, hai là bất thiện, tánh Phật chẳng phải 
thiện, chẳng phải bất thiện, như vậy là không phân 


1 Nguyên văn chữ Hán câu trả lời của ngài là: “fc (Bất cảm) nghĩa là 
thừa nhận một cách khiêm tốn. 


64 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


biệt đối đãi. Các uẩn! và giới? phàm phu thấy có 
phân biệt, kẻ trí hiểu rõ tánh thật không phân biệt. 
Tánh thật không phân biệt ấy là tánh Phật.” 


Ấn Tông nghe giảng giải, vui mừng chắp tay nói 
rằng: “Lũ chúng tôi giảng kinh dường như ngói, sỏi; 
còn Ngài luận nghĩa thật như vàng ròng!” 

Liền đó, Pháp sư Ấn Tông cạo tóc cho Lục Tổ, rôi 
nguyện thờ làm thầy. Bấy giờ, Lục Tổ ở dưới cội cây 
Bồầ-đề nơi ấy thuyết pháp, khai mở Pháp môn Đông 
Đơn. 


Bấy giờ, Lục Tổ Đại sư lại có lời sách tấn đại 
chúng rằng: “Huệ Năng này đắc pháp ở Đông Sơn, 
từng chịu đủ mùi cay đắng, tánh mạng mong manh 
như sợi tơ treo. Ñgày nay cùng sứ quânỶ và các quan 
viên, tăng, n1, đạo, tục đồng trong hội này. Nếu các 
vị chẳng nhờ duyên lành từ nhiều kiếp xa xưa, từng 
trong quá khứ cúng dường chư Phật, gieo trồng căn 
lành, làm sao lại được nghe nhân duyên đắc pháp 
Đốn giáo như ta vừa kể?” 


Mùa xuân năm 677, Lục Tổ Đại sư từ giã môn 
nhân tăng tục, lên đường về chùa Bảo Lâm ở Tào Khê. 
Pháp sư Ấn Tông cùng với các vị tăng, ni, cư sĩ theo 
tiễn chân có tới trên ngàn người, thẳng đến tận Tào 
Khê. Khi ấy còn có Thông Ứng Luật sư ở Kinh Châu 
với khoảng vài trăm đệ tử cùng về nương theo ngài. 

Í Năm uẩn : sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm món ấy hòa hợp thành thân 
người. 
Mười tám giới : bao gồm sáu căn, sáu trần và sáu thức. 

Ÿ Tức là quan Thứ sử Thiểu Châu Vi Trụ, bản Đôn Hoàng chép là Vi Cứ. 


65 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 
Nam Năng Băc Tú 


1. Tổ Đại sư lánh nạn về phương Nam từ 
năm Tân Dậu (661), cho đến năm Định Sửu 
(677) thì rời Thiều Châu đến chùa Bảo Lâm, Tào 
Khê. Tuy nhiên, nội dung những lần thuyết pháp 
đầu tiên của ngài tại chùa Đại Phạm (tức chùa Báo 
Ân) thuộc Tân Châu sau này đã được ghi chép vào 
Đàn Kinh thành các phẩm Hành do, Bát-nhã và 
Nghi vấn. Ba phẩm này mở đầu Đàn Kinh và cũng 
có thể xem là đã chuyển tải một phần lớn nội dung 
giáo pháp của ngài. Đặc biệt là chính nhờ có phẩm 
Hành do mà ngày nay chúng ta mới còn có được ít 
nhiều manh mối về thân thế, tiểu sử của ngài. 

Từ chùa Bảo Lâm ở Tào Khê, các pháp hội của 
ngài ngày càng đông đảo, học nhân bốn phương quy 
tụ về mỗi ngày một nhiều hơn. Pháp thiền Đốn ngộ 
nhanh chóng được tiếp nhận và lan rộng, tạo ra một 
ảnh hưởng tương phản nhất định với giáo pháp Tiệm 
ngộ do Đại sư Thần Tú đang giảng dạy tại phương 
Bắc. Do hiện tượng này mà bắt đầu nảy sinh sự phân 
biệt “Nam Năng, Bắc Tú” trong Thiền tông Trung 
Hoa. 


Như vậy, thật ra thì sự khác biệt cơ bản giữa lời 
dạy của hai vị đại sư này là như thế nào? Chúng 
tôi không có khả năng và cũng không dám lạm bàn 
đến những ý nghĩa thâm áo trong giáo pháp mà hai 
vị xiến dương, nhưng chỉ căn cứ vào những gì được 
chuyển tải bằng văn tự lưu truyền ở đời chúng ta 


66 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


cũng có thể thấy được phần nào những khác biệt rất 
rõ nét giữa lời dạy của hai vị. 

Tuy nhiên, để có thể so sánh và nhận hiểu một 
cách khách quan, có lẽ trước hết chúng ta cần phải 
thừa nhận một thực tế là họ đã xuất phát từ những 
điểm chung nhất định, sau đó mới có thể dựa trên cơ 
sở này mà nhận ra những gì là khác biệt trong quan 
điểm, nhận thức cũng như phương hướng tu tập mà 
mỗi vị đề ra. Sở dĩ như thế là vì sự khác biệt giữa hai 
vị thật ra không hẳn đã có thể gọi là khác biệt, mà 
đúng hơn chỉ nên xem là những phương thức khác 
nhau để cùng đạt đến một mục đích mà thôi. Trường 
hợp của thiền sư Chí Thành, đệ tử ngài Thần Tú, 
trong pháp hội của ngài Huệ Năng mà được chứng 
ngộ chính là nói lên ý nghĩa này. Vì thế, nếu chỉ chú 
ý đến những khác biệt về văn tự trong lời dạy của 
hai vị thì chắc chắn sẽ không khỏi rơi vào chỗ nhận 
thức sai lệch, còn nếu đã nắm vững được những điểm 
chung trong giáo pháp của cả hai tông Nam, Bắc thì 
sẽ tức thời thấy ngay rằng mọi khác biệt chẳng qua 
cũng chỉ là những phương tiện khác nhau mà thôi. 

Điểm chung thứ nhất là cả hai đều học hỏi và 
tu tập với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Cả hai vị chắc chấn 
đều là những người đã từng thao thức, trăn trở với 
những ưu tư của kiếp người, về sự sống chết, về 
những khổ đau không ai tránh khỏi, về tính chất vô 
thường, giả hợp của đời sống. Và họ đã tìm đến với 
đạo Phật như một cứu cánh để giải thoát khổ đau. 


Chúng ta biết rằng Đại sư Thần Tú đã sống đời 


67 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


sống xuất gia tại chùa Đông Thiền khá lâu trước khi 
ngài Huệ Năng tìm đến. Bởi vì vào lúc đó ngài đã 
là một vị giáo thọ sư đứng đầu trong số đồ chúng cả 
ngàn người tại ngôi chùa này. Cũng giống như tất 
cả những vị xuất gia chân chính khác, chắc chắn 
ngài luôn nung nấu trong tâm can một nguyện vọng 
duy nhất là đạt được sự giải thoát rốt ráo thông qua 
việc tinh cần tu tập giáo pháp. Cương vị mà ngài đạt 
đến qua sự tu tập của mình đã chứng minh cho tâm 
nguyện tích cực đó. Vào thời điểm trước khi viết bài 
kệ trình kiến giải, Đàn Kinh (bản Đôn Hoàng) ghi 
lại suy nghĩ của ngài như sau: 

“Mọi người không al trình tâm kệ cả, bởi vì mình 
là Giáo thọ sư của họ. Nếu như mình không trình 
tâm kệ, làm sao Ngũ Tổ có thể thẩm định được kiến 
giải trong tâm mình sâu cạn ra sao. Nếu mình trình 
tâm kệ lên Ngũ Tổ với ý định cầu làm Tổ thì là việc 
không tốt, bởi vì như thế thì mình cũng chẳng khác 
gì bọn phàm phu toan tranh đoạt thánh vị. Song 
nếu mình không trình kệ, mình sẽ chẳng bao giờ đắc 
pháp được!” 


Như vậy, chúng ta thấy rõ ngài không phải là 
người xuất gia vì tham cầu danh lợi, mà mục đích 
chính là sự chứng đắc giáo pháp, hay nói cách khác 
là hướng đến sự giải thoát rốt ráo. 

Về trường hợp của Đại sư Huệ Năng, chúng ta 
có thể thấy rõ ý chí tu tập qua việc ngài quyết định 
tìm đến Ngũ Tổ ngay sau khi được nghe và nhận 
hiểu phần nào ý nghĩa của kinh Kim Cang. Rõ ràng 


68 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


là cuộc sống thường nhật của ngài đã ngay lập tức 
bị xáo trộn sau khi ngài tiếp nhận một phần giáo 
lý được chuyển tải trong kinh Kim Cang. Đó không 
phải gì khác hơn mà chính là sự chỉ ra tính chất 
giả tạo của mọi hình tướng, dẫn đến sự giả tạo và 
tạm bợ của cả đời sống này. Không một bậc thức giả 
nào sau khi nhận hiểu được những ý nghĩa đó mà 
còn có thể bình thản tiếp tục cuộc sống buông xuôi. 
Chính sự khơi mở của kinh Kim Cang đã nhắm đúng 
vào những trăn trở, những suy tư tiểm ẩn trong tâm 
thức của ngài từ rất lâu. Và do đó ngài quyết định 
phải đến với Ngũ Tổ để tìm cầu một giải pháp rốt 
ráo cho vấn đề. Điều này được ngài đưa ra như một 
tuyên bố dứt khoát, rõ ràng ngay trong lần hội kiến 
đầu tiên với Ngũ Tổ: 

“Đệ tử là dân Tân Châu, Lãnh Nam, đường xa 
đến đây lễ thầy, chỉ cầu làm Phật, ngoài ra không 
cầu gì khác.” 


Quyết định của ngài Huệ Năng khi ấy là một 
quyết định trọng đại. Ngay cả trong thời đại ngày 
nay, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của ngài, chúng 
ta vẫn có thể cảm nhận được tính chất quyết liệt và 
mạnh mẽ trong một quyết định như thế. 

Lớn lên trong một gia đình nghèo khó, cha mất 
sớm, chỉ còn lại hai mẹ con côi cút nương nhau sống 
đời trôi giạt, từ Tân Châu sang Nam Hải, đến nay 


1 Nguyên văn trong Đàn Kinh là: 3%; †x* 1  #† Mị #41, 1 #2} 
ÉP, J2R†EÖ, 2S3RE4‡12 › (Đệ tử thị Lãnh Nam Tân Châu bá 


tánh, viễn lai lễ Sư, duy cầu tác Phật, bất cầu dư vật.) 


69 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


thì mẹ già chỉ còn biết nương cậy duy nhất vào gánh 
củi mưu sinh hằng ngày của mình. Trong một hoàn 
cảnh như thế, quyết định rời khỏi mẹ già để ra đi 
cầu đạo là một quyết định không dễ dàng chút nào, 
ngay cả khi đã có được 10 lạng bạc để thu xếp cho mẹ 
thì cũng không phải là lý do để một người con như 
ngài có thể hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên, chắc chắn 
là trong cuộc đấu tranh tư tưởng giữa sự ra đi và ở 
lại, việc tìm cầu giải thoát đã chiếm ưu thế tuyệt đối 
trong lòng ngài, và ngài đã nhanh chóng đến được 
Hoàng Mai trong thời gian sớm nhất, không quá 30 
ngày sau đó. Sự việc này làm chúng ta liên tưởng đến 
khi thái tử Tất-đạt-đa năm xưa lìa bỏ kinh thành 
Ca-ty-la-vệ giữa đêm khuya, lặng lẽ vượt dòng sông 
A-nô-ma để lên đường tìm đạo giải thoát! 


Theo một tài liệu do D. T: Suzuki dẫn trong “The 
Zen Doctrine of Ño-Mind” thì Đại sư Thần Tú viên 
tịch năm 706 khi đã được hơn 100 tuổi. Nếu Đại sư 
Huệ Năng quả đúng là sinh năm 638 thì cho đến 
thời điểm này chỉ mới 68 tuổi. Như vậy, tuy là huynh 
đệ đồng sư nhưng Thần Tú hơn Huệ Năng ít nhất là 
30 tuổi. Và cuộc gặp gỡ duy nhất giữa hai vị được ghi 
nhận chỉ là qua hai bài kệ trình kiến giải được thẩm 
định bởi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. 

Cũng theo D. T. Suzuki thì Đại sư Thần Tú theo 
học với Ngũ Tổ được 6 năm. Nếu Ngũ Tổ viên tịch 3 
năm sau khi truyền y bát cho Lục Tổ như lời dự báo 
được ghi trong Đàn Kinh (bản Tông Bảo), thì vào 
lúc Lục Tổ đến Hoàng Mai, Đại sư Thần Tú chỉ mới 


70 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


theo học được 3 năm. Nhưng D. T. Suzuk1 căn cứ vào 
quyển tiểu sử ngài Huệ Năng do Đại sư Tối Trừng 
mang về Nhật năm 803 đã đưa ra 2 dữ kiện khác với 
Đàn Kinh. Thứ nhất, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn viên tịch 
ngay không bao lâu sau khi Lục Tổ rời đi về phương 
Nam. Thứ hai, khi Lục Tổ đến Hoàng Mai cầu pháp 
thì ngài đã 34 tuổi chứ không phải 24 tuổi như trong 
bài tựa của Đàn Kinh ghi nhận. 


Về việc Ngũ Tổ viên tịch không lâu ngay sau khi 
truyền y bát, chúng ta thấy có tính hợp lý hơn so với 
thông tin là ngài viên tịch 3 năm sau đó. (Nhưng 
ngay cả thông tin này cũng chỉ được Đàn Kinh gián 
tiếp đưa ra qua lời dự báo của Ngũ Tổ chứ không hề 
xác nhận!) 


Thứ nhất, điều này giải thích một cách hợp lý sự 
vội vàng của Ngũ Tổ trong việc truyền y bát. Dù sao 
thì Huệ Năng cũng chỉ mới đến chùa hơn 8 tháng 
và thậm chí còn chưa có được cơ hội nào để trực tiếp 
nghe pháp, trừ ra là lần giảng kinh Kim Cang ngay 
vào lúc truyền y bát. Nếu không vì thời điểm viên 
tịch đã đến gần, có lẽ Ngũ Tổ sẽ không quá vội vàng 
như thế! Hơn nữa, ngay cả sau khi đã truyền y bát, 
nếu như vẫn còn có sự che chở của ngài thì có lẽ 
Lục Tổ cũng không cần thiết phải gấp rút lánh về 
phương Nam. Chính vì biết trước sự ra đi của mình 
nên ngài mới gấp rút truyền y bát cũng như yêu cầu 
Lục Tổ phải nhanh chóng lánh về phương Nam. 


Thứ hai, nếu Ngũ Tổ viên tịch ngay sau khi 
truyền y bát thì điều đó cũng có nghĩa là vào thời 


Z1 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


điểm này Đại sư Thần Tú đã đến tham học với ngài 
được 6 năm. Điều này hợp lý hơn nếu chúng ta xét 
đến cương vị Giáo thọ sư! của Đại sư Thần Tú vào 
lúc này cũng như bài kệ trình kiến giải mà ngài đưa 
ra. Hơn thế nữa, nếu sau khi truyền y bát cho Lục 
Tổ mà Đại sư Thần Tú vẫn còn được theo học với 
Ngũ Tổ 3 năm nữa (theo Đàn Kinh), thì chúng ta 
sẽ không thể nào hiểu được vì sao Ngũ Tổ lại không 
dành cho Đại sư Thần Tú một cơ hội mà lại vội vã 
truyền y bát ngay cho ngài Huệ Năng, bởi vì trong 3 
năm tiếp tục tham học với sự dẫn dắt của ngài, vẫn 
có khả năng là Đại sư Thần Tú sẽ đạt ngộ! 


Vì những lý do nêu trên, chúng tôi tin rằng thông 
tin do D. T. Suzuki trích dẫn là chính xác. Và vì thế 
mà cuộc hội ngộ giữa Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Đại sư 
Thần Tú và Lục Tổ Huệ Năng qua hai bài kệ trình 
kiến giải là một cuộc hội ngộ duy nhất và cuối cùng 
- bởi không còn có thể có bất cứ một cơ hội nào khác 
nữa! Chỉ khi thấy được tính chất cấp thiết và duy 
nhất của cuộc hội ngộ này, chúng ta mới có thể cảm 
nhận được hết những ý nghĩa sâu xa trong sự bày tỏ 
kiến giải của hai vị Thần Tú và Huệ Năng cũng như 
trong những lời nhận xét hết sức sáng suốt của Ngũ 
Tổ Hoằng Nhẫn. 


Điểm chung thứ hai mà chúng tôi muốn đề cập 
đến giữa hai vị Huệ Năng và Thần Tú là cả hai đều 
đã chọn con đường tu tập theo Thiền tông chứ không 
phải Giáo tông. 

Ti thầy thay thế Ngũ Tổ trong việc giảng dạy giáo pháp cho đồ chúng. 


72 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Cùng thời với hai vị đại sư Huệ Năng và Thần 
Tú, có một tên tuổi mà có lẽ tất cả chúng ta đều biết 
đến: đó là ngài Huyền Trang. Ngài sinh năm 603, 
có lẽ so với Đại sư Thần Tú không hơn kém nhau 
bao nhiêu về tuổi tác. Tháng 8 năm 629, ngài Huyền 
Trang lên đường sang Ân Độ thỉnh kinh. Đây là một 
sự kiện cực kỳ quan trọng đối với sự truyền bá và 
chấn hưng Phật giáo thời bấy giờ. 


Chúng tôi nhắc đến việc ngài Huyền Trang lên 
đường thỉnh kinh là muốn liên hệ một thực trạng 
của Phật giáo Trung Hoa thời bấy giờ. Mặc dù đạo 
Phật đã được truyền bá và phát triển đến một mức 
độ nhất định, nhưng các tông phái khác nhau thời 
bấy giờ đang ngày càng đi đến chỗ chống đối, mâu 
thuẫn nhau do những cách hiểu sai lệch, không nhất 
quán, và nhất là do khuynh hướng bảo thủ vốn chi 
phối nặng nề hầu hết những vị thượng thủ của từng 
tông phái. Mặt khác, do số lượng kinh điển được dịch 
sang chữ Hán chưa đầy đủ nên hầu hết các tông phái 
đều không thể hoàn thiện giáo lý của mình đến chỗ 
rốt ráo, viên dung. Điều này dẫn đến sự bế tắc nhất 
định cho hàng trí thức trên con đường tìm cầu chân 
lý. Những gì được các bậc thầy Trung Hoa giảng giải 
vào thời ấy hoàn toàn chưa đủ để mang đến cho họ 
một câu trả lời trọn vẹn và nhất quán về các vấn đề 
nhân sinh, vũ trụ cũng như trong việc nhắm đến một 
con đường tu tập để đạt được sự giải thoát rốt ráo. 


Chính trong bối cảnh này mà vị thanh niên tăng 
Huyền Trang đã phải quyết định lên đường sang tận 


73 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


“đất Phật” để học hỏi và cầu thỉnh kinh điển. Lúc 
bấy giờ ngài chỉ mới vừa tròn 26 tuổi! Sự thành công 
của chuyến đi này cũng như sự đóng góp tích cực 
trong công cuộc hoằng hóa và phiên dịch kinh điển 
suốt một đời ngài sẽ mang lại luồng gió mới cho Phật 
giáo Trung Hoa, với nhiều chuyển biến tích cực cũng 
như tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự học hỏi và 
tu tập giáo pháp của những thế hệ tiếp theo sau đó. 
Tuy nhiên, đó là việc của những năm về sau. Còn 
bây giờ, chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện về 2 
vị đại sư Huệ Năng và Thần Tú của Thiền tông. 


Sự bế tắc của Giáo tông như vừa nói trên là một 
trong những nguyên nhân thúc đẩy ngày càng có 
nhiều Phật tử trí thức quay sang với Thiền tông để 
tìm kiếm một con đường tu tập dẫn đến sự giải thoát 
rốt ráo. Thiền tông chắc chắn đã đáp ứng được nhu 
cầu này qua những chỉ dẫn tu tập thiết thực giúp 
hành giả đạt được những tiến bộ nhất định trong 
nội tâm. Con số đồ chúng hơn một ngàn người cùng 
tu tập tại một ngôi chùa của Ngũ Tổ vào thế kỷ 7 có 
lẽ cũng đủ để nói lên rất rõ nhận xét này. Cùng thời 
điểm đó, tại Việt Nam thì một vị thiển sư có thế thứ 
truyền thừa tương đương với Ngũ Tổ là Pháp Hiền 
cũng đang hoằng hóa tại chùa Chúng Thiện với số 
đồ chúng hơn 300 người! So ra ở một vùng “biên địa 
hạ tiện”, đất rộng người thưa thì con số này rõ ràng 
cũng không phải là ít! Vai trò của cả hai vị đại sư 
Thần Tú và Huệ Năng tuy là có khác nhau nhưng 
cả hai đều nhất thiết phải được nhận hiểu trong bối 
cảnh phát triển mạnh mẽ như thế của Thiền tông. 


74 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Như vậy, tuy có thể đã tìm đến Thiển tông vào 
những thời điểm khác nhau, với những nhân duyên 
khác nhau, nhưng điểm tương đồng giữa Đại sư 
Thần Tú và Đại sư Huệ Năng là cả hai đều đã chọn 
Thiền tông để đi theo, và về sau thì cả hai cũng đều 
kiên định con đường này cho đến cuối đời, cho dù có 
phân ra Nam Bắc nhưng cũng vẫn không đi ngoài 
những tông chỉ của Thiền tông. 


Bây giờ, chúng ta thử phân tích những khác biệt 
về mặt hình thức giữa hai vị đại sư Thần Tú và Huệ 
Năng, trước hết cũng là dựa trên cơ sở của chính 
những điểm tương đồng đã nêu ra giữa hai người. 

Khác biệt thứ nhất giữa hai người là bối cảnh 
học hỏi và tu tập tại chùa Đông Thiền, dưới sự dẫn 
dắt của Ngũ Tổ Hoằng Nhãn. Đại sư Thần Tú có 
ít nhất là 6 năm chính thức học hỏi, được trực tiếp 
nghe thầy giảng pháp và được thưa hỏi những chỗ 
pháp yếu cũng như nghi vấn. Hơn thế nữa, ngài còn 
có được một môi trường rèn luyện rất tốt khi đảm 
nhận việc giảng dạy giáo pháp cho đồ chúng. Với 
điều kiện này, ngài không thể không thông thạo đến 
mức nhuần nhuyễn hết thảy mọi vấn đề thuộc về 
giáo pháp. 

Ngược lại, Đại sư Huệ Năng sau khi nghe hiểu 
một phần kinh Kim Cang qua một người khách lạ và 
quyết định tìm đến học hỏi với Ngũ Tổ thì đã không 
có được bất cứ cơ hội nào để có thể tự do trao đổi, thưa 
hỏi hoặc nghe thầy giảng pháp. Cuộc tiếp xúc ngắn 
ngủi giữa hai thầy trò không phải là một buổi thuyết 


t5 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


pháp mà chỉ là những câu hỏi đáp có tính cách thăm 
dò lẫn nhau. Sau đó là khoảng thời gian hơn 8 tháng 
sống hầu như “cách ly” trong phạm vi nhà bếp của 
chùa, thậm chí không dám đi ra phía trước, huống 
hồ là tham dự các buổi thuyết pháp! Và thời gian 
học đạo của ngài kết thúc không bao lâu sau đó với 
một vài mẩu đối thoại ngắn khi hai thầy trò tình cờ 
gặp nhau nơi nhà bếp! Lần thuyết pháp đầu tiên và 
cũng là duy nhất, cuối cùng, là khi Ngũ Tổ giữa đêm 
khuya triệu ngài vào thiền thất và giảng kinh Kim 
Cang cho nghe. Nhưng thật ra thì Ngũ Tổ cũng đã 
quyết định truyền y bát cho ngài trước khi thực hiện 
buổi thuyết pháp chính thức này. 


Như vậy, bối cảnh học hỏi và tu tập của ngài Huệ 
Năng không phải là thông qua việc lắng nghe những 
buổi thuyết pháp hay qua sự hành trì theo giáo pháp 
như Đại sư Thần Tú. Sự tiếp nhận giáo pháp của 
ngài được thực hiện qua một kênh giao tiếp hoàn 
toàn khác. Nhưng sự truyền trao và tiếp nhận giáo 
pháp là hoàn toàn có thật giữa thầy và trò. Một số 
người cho rằng ngài Huệ Năng nhờ có căn cơ tu tập 
từ nhiều kiếp trước mà đạt ngộ chứ không do sự giáo 
hóa của Ngũ Tổ. Nếu nhìn bề ngoài thì quả là có 
vẻ như thế, nhưng chúng tôi không tán thành quan 
điểm này, và sẽ trở lại trong một phần sau để bàn rõ 
hơn về phương cách giáo hóa không cần đến ngôn 
ngữ, văn tự của Thiền tông nói riêng, Phật giáo nói 
chung. 

Chính những khác biệt như trên trong sự tiếp 


76 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


cận và học hỏi giáo pháp cũng như sự tiếp nhận 
truyền thừa đã dẫn đến sự khác biệt giữa hai vị đại 
sư trong công cuộc hoằng hóa sau này của họ. Bằng 
vào kinh nghiệm tự thân của mỗi người, họ đã nỗ lực 
dẫn dắt đồ chúng đi theo đúng con đường mà mình 
đã từng đi qua. Và nếu chúng ta có thấy được điều 
đó thì mới có thể hiểu được sự giáo hóa của họ khác 
nhau như thế nào. 


Sự khác biệt thứ hai giữa hai vị đại sư Thần Tú 
và Huệ Năng là những nền tảng mà họ đã chuẩn bị 
trước khi gieo trồng hạt giống thiền. 


Tuy không có cứ liệu đầy đủ nhưng chúng ta có 
thể xác định Đại sư Thần Tú là một người vốn thuộc 
tầng lớp trí thức “thông kinh bác sử”. Điều này về 
sau hiển nhiên được thể hiện rõ nét trong cách trình 
bày giáo pháp một cách uyên bác của ngài khi được 
tôn làm Quốc sư và hoằng hóa tại kinh đô, với hàng 
môn đồ hầu hết là những quan viên và trí thức nho 
sĩ cũng như những vị tăng học thức. Tuy nhiên, ngay 
trong thời gian tu tập ở Hoàng Mai thì sự uyên bác 
của ngài cũng đã được thể hiện qua vai trò dẫn dắt, 
đứng đầu trong số đồ chúng hơn ngàn người. Nếu 
không am hiểu và thuyết giảng giáo lý một cách 
thông suốt, chắc chắn ngài không thể được giao 
nhiệm vụ cao quý và khó khăn này. Hơn thế nữa, sự 
kính trọng của đồ chúng dành cho ngài còn thể hiện 
ở chỗ trong số cả ngàn người đã không ai dám nghĩ 
đến việc viết kệ trình kiến giải chỉ vì họ không tin 
là có thể vượt qua được tri thức, kiến giải của ngài. 


77 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Ngược lại, Đại sư Huệ Năng lại là một người 
hoàn toàn không biết chữ! Điều này cũng dễ hiểu, 
khi chúng ta nhớ lại thân thế của ngài. Sinh trưởng 
nơi một vùng đất xa xôi, trong một gia đình côi cút, 
nghèo khó, ngài không thể có điều kiện để học hành 
dù chỉ là đôi chút. Vào những năm ngài sinh ra và 
lớn lên, nghĩa là nửa đầu thế kỷ 7, Việt Nam hoàn 
toàn nằm dưới sự thống trị của quan lại Trung Hoa, 
và việc học hành của dân nghèo chưa bao giờ là sự 
quan tâm của chính quyền đô hộ. Ngay cả môi trường 
giao tiếp của ngài trong xã hội lúc bấy giờ chắc chắn 
cũng là vô cùng hạn chế, không mấy khi được tiếp 
xúc, trao đổi với những người thuộc tầng lớp trí thức 
hay quan lại. 


Ngay cả khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ của 
Đại sư Huệ Năng cũng có sự hạn chế. Đàn Kinh ghi 
lại lời ngài nói với Ngũ Tổ cho thấy điều này: 

“Huệ Năng sanh nơi biên địa, giọng nói không 
chuẩn, được nhờ thầy truyền pháp...” 


Điều này hoàn toàn có thể hiểu được. Bởi vì ngài 
sinh trưởng tại Việt Nam nên tiếng nói của người 
Trung Hoa đối với ngài thực sự là một ngoại ngữ. Cho 
dù ngoại ngữ ấy được phổ biến nhiều do nó là thứ 
tiếng nói của dân tộc cầm quyền, thì nó cũng vẫn là 
một ngoại ngữ, vẫn ít nhiều gây khó khăn cho ngài 
trong sự giao tiếp như chính ngài đã thừa nhận. 


1 Nguyên văn chữ Hán trong Đàn Kinh: tt + ti 2 , tu 
+; t Éh {Ÿ + ø (Huệ Năng sanh tại biên phương, ngữ âm bất 
chánh, mông Sư truyền pháp...) 


78 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Như vậy, Đại sư Huệ Năng đã tìm đến Ngũ Tổ 
với một vốn liếng ngôn ngữ cực kỳ nghèo nàn về cả 
hai phương diện, ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. 
Kèm theo đó là kiến thức về kinh điển, giáo pháp 
hầu như cũng không có gì, ngoài vài ba câu kinh 
Kim Cang chỉ mới vừa có dịp nghe lóm qua sự tụng 
đọc của người khác. Theo những gì chúng ta được 
biết cho đến nay thì rõ ràng là trước đó ngài chưa 
từng có cơ hội tiếp cận với bất cứ kinh điển nào khác, 
cũng như chưa từng được học hỏi Phật pháp dưới bất 
cứ hình thức nào. 


Chính những khác biệt như vừa trình bày trên 
giữa hai vị đại sư đã góp phần quan trọng tạo ra sự 
khác biệt trong công cuộc hoằng hóa của họ về sau 
này. 

Nhưng những gì chúng ta vừa phân tích chỉ là 
những sự khác biệt hiển nhiên có thể nhận thấy từ 
bên ngoài, nghĩa là chiều nổi biểu lộ ra qua những 
chi tiết, dữ kiện hoàn toàn có thể mô tả, diễn đạt 
được một cách cụ thể về mỗi người. Những phân tích 
sâu hơn sẽ tiếp tục dẫn chúng ta đến những khác 
biệt có tính chất sâu xa, tiểm ẩn hơn nữa, nhưng 
đồng thời cũng là trừu tượng, rất khó mô tả và nắm 
bắt cụ thể. Những khác biệt loại này sẽ được tìm 
thấy chính trong hai bài kệ trình kiến giải của hai 
vị, thông qua những nhận xét bằng lời nói cũng như 
bằng hành động của Ngũ Tổ, và cuối cùng là qua 
việc đối chiếu một vài ghi chép về giáo pháp mà hai 
vị đã truyền dạy. 


79 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Trước hết, chúng ta hãy đọc lại bài kệ trình kiến 
giải của Đại sư Thần Tú. Nguyên văn bài kệ như 
sau: 
1x #1 › 
s: 4p 8] đt. 
tỷ Hệ 3) D4 › 
?2)1È & JRJ£ . 
Thân thị Bồ-đề thụ, 
Tâm như mình kính đài. 
Thời thời cần phất thức, 
Vật sử nhạ trần ai. 

Tạm dịch: 
Thân là cây Bồ-đề, 
Tâm như đài gương sáng. 
Thường siêng lau, siêng rửa, 
Chớ để bám bụi nhơ. 

Bài kệ có thể tạm chia làm hai vế. Vế thứ nhất 
gồm 2 câu đầu, đưa ra nhận thức của Đại sư về thân 
tâm, cũng có nghĩa là về sự hiện hữu. Vế thứ hai 
gồm 2 câu cuối trình bày quan điểm về sự tu tập, 
hành trì, cũng có nghĩa là con đường hướng đến sự 
giải thoát. 

Khi so sánh “thân là cây Bồ-đề, tâm như đài 
gương sáng”, Đại sư Thần Tú đã nêu lên quan điểm 
về “tánh giác ngộ vốn sẵn có nơi thân tâm” (Bồ-đề, 
gương sáng), hay nói khác đi chính là ý nghĩa “tất cả 
chúng sinh đều sẵn có tánh Phật”. Người học Phật 


80 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


khi đạt đến nhận thức và niềm tin như thế này về sự 
hiện hữu là đã vượt qua được một chặng đường rất 
dài, xoá bỏ được những nhận thức sai lầm như biên 
kiến, đoạn kiến hoặc thường kiến. Bởi vì nếu bị rơi 
vào một trong các tà kiến đó, hành giả sẽ không bao 
giờ có thể nhận ra và tin chắc được vào bản tánh giác 
ngộ vốn sẵn có nơi tất cả chúng sinh. 


Về phương thức tu tập được nêu ra trong phần 
sau của bài kệ, Đại sư Thần Tú quan niệm rằng 
tánh giác ngộ tuy sẵn có nơi mỗi chúng ta nhưng tự 
nó không thể hiển bày nếu không có sự chuyên cần 
tu tập. Do đó, ngài đã so sánh tâm địa như một tấm 
gương sáng, nhưng nếu muốn phản chiếu được hình 
ảnh thì cần phải được thường xuyên lau chùi, làm 
sạch. Nếu không được như vậy, cho dù là gương sáng 
cũng không thể hiển bày, phát huy tính chất của nó, 
bởi vì những lớp bụi nhơ sẽ bám đầy trên bề mặt và 
làm cho tấm gương ấy không còn có khả năng phản 
chiếu hình ảnh! 


9, 


“Bụi nhơ” ở đây chỉ cho hết thảy tập khí vô minh 
phiền não. Do đó, ngài cho rằng nếu có thể trừ sạch 
được hết thảy tập khí vô minh phiền não thì tánh 
giác ngộ của mỗi chúng ta sẽ tự nhiên toả sáng. 


Tuy nhiên, Đại sư Thần Tú quan niệm rằng việc 
trừ bỏ tập khí vô minh phiền não không phải là một 
công việc nhất thời hoặc “một lần cho mãi mãi”, mà 
phải là một công việc kiên trì, đòi hỏi sự chuyên cần, 
tỉnh tấn. Do đó mà ngài đã tóm lược chỗ tinh yếu của 


81 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


phương thức tu tập qua hai câu kệ “Thường siêng 
lau, siêng rửa; chớ để bám bụi nhơ.” 


Về mặt nội dung, chúng ta có thể thấy rõ là bài 
kệ ngắn của Đại sư Thần Tú quả thật đã tóm gọn 
được một phần cực kỳ tỉnh yếu của giáo lý đạo Phật. 
Hơn thế nữa, song song với sự tóm gọn giáo lý ở 
đây là một chỉ dẫn, một phương thức hết sức thiết 
thực giúp người tu tập có thể hướng đến sự giác ngộ. 
Không có điều gì có thể gọi là sai lầm trong bài kệ 
hoàn hảo này, và bất cứ ai khi nắm hiểu được trọn 
vẹn nội dung bài kệ sẽ có thể dễ dàng tiếp cận được 
với giáo lý giải thoát của đạo Phật. 

Về mặt hình thức, có thể nói bài kệ đã đạt đến 
một trình độ nghệ thuật rất cao trong việc sử dụng 
ngôn ngữ và hình ảnh. Tính khái quát và liên tưởng 
của những so sánh được dùng trong bài kệ đã giúp 
chuyển tải được một lượng thông tin và ý nghĩa đạt 
đến mức tối ưu. Nhờ đó mà chỉ vỏn vẹn trong bốn câu 
thơ ngắn ngủi đã có thể trình bày được một vấn đề 
cực kỳ rộng lớn và phức tạp. Hơn thế nữa, cấu trúc 
của bài kệ có thể nói là hết sức chặt chẽ và hợp lý, 
giúp người đọc có thể dễ dàng nhận ra ngay những 
phạm trù khác nhau mà người viết muốn đề cập 
đến. Vì thế, chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi 
nhận ra một thực tế là những hình ảnh của bài kệ 
này đã đi sâu vào văn chương Thiền tông. Rải rác đó 
đây trong rất nhiều thi kệ của các thiền sư đời sau 
chúng ta thường xuyên bắt gặp những “cây Bồ-để” 
và “đài gương sáng” của Đại sư Thần Tú, chưa nói 


82 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


đến những ảnh hưởng khó thấy hơn như là cách nói 
so sánh, ví dụ để diễn đạt những vấn đề trừu tượng. 


Sự điêu luyện về cả nội dung lẫn hình thức của 
bài kệ trên có thể xem là một kết quả tất nhiên nếu 
chúng ta xét đến tri thức uyên bác của một vị giáo 
thọ sư cùng với ý chí tỉnh cần học đạo của ngài, như 
chúng tôi đã có dịp đề cập đến. Hay nói theo một 
cách khác, đây không chỉ đơn thuần là một sự sáng 
tạo ngôn ngữ, nghệ thuật mà còn là một sự toả chiếu 
từ nội tâm, một sự hiển bày những kinh nghiệm tu 
tập của chính bản thân người viết. 


Nếu chúng ta không nhận hiểu được đây đủ về 
tính chất ưu việt của bài kệ này, chúng ta cũng sẽ 
hoàn toàn không thể hiểu được sự khen ngợi và nhận 
xét của Ngũ Tổ về bài kệ. Đàn Kinh cho biết là sau 
khi đọc thấy bài kệ được viết trên vách tường, Ngũ 
Tổ đã quyết định huỷ bỏ việc vẽ những bức tranh 
minh hoạ kinh Lăng-già và đồ biểu truyền thừa của 
5 vị Tổ Thiền tông trên vách tường phía nam, bởi 
vì ngài cho rằng bài kệ này có giá trị hơn hết thảy 
những hình vẽ đó. Ngài nói: 

“Chỉ cần lưu lại bài kệ này cho người đời sau trì 
tụng. Y theo kệ này tu khỏi đọa nẻo ác, y theo kệ này 
tu được lợi ích lớn!” 


Rồi ngài sai môn đồ thắp hương lễ kính trước bài 
kệ, khuyên bảo tất cả mọi người nên tụng đọc bài kệ 
này. 

Điều này quả thật rất đáng cho chúng ta suy 
nghĩ. Thử hỏi trong lịch sử Thiền tông xưa nay đã 


83 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


có mấy bài kệ được một vị Tổ sư khuyên người thắp 
hương lễ kính? 


Nếu không nhận hiểu được tính chất siêu việt 
của bài kệ này, chúng ta sẽ dễ dàng đâm ra hoài nghi 
về thái độ khen ngợi, thậm chí là cung kính của Ngũ 
Tổ đối với bài kệ. Vì thế mà có người đã quay sang 
ngờ vực, suy diễn rằng Ngũ Tổ khen ngợi như thế là 
có dụng ý “đánh lừa” để cho Đại sư Thần Tú “xuất 
đầu lộ diện”, đứng ra nhận mình là tác giả của bài 
kệ! Cách nghĩ này thật quá sai lầm, vì rõ ràng là lấy 
tâm niệm phàm phu để đo lường và nhận hiểu về 
một bậc Tổ sư đã chứng ngội! 

Sự khen ngợi của Ngũ Tổ là hết sức chân thật và 
sáng suốt. Và chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được lý 
do của sự khen ngợi ấy nếu ta chịu để tâm phân tích, 
tìm hiểu và thực hành những gì được nêu lên trong 
bài kệ của Đại sư Thần Tú. 

Tạm gác lại bài kệ của Đại sư Thần Tú, bây giờ 
chúng ta hãy cùng đọc lại bài kệ của Đại sư Huệ 
Năng. Nguyên văn như sau: 

ri À đẾ › 

BỊ #š 7 3E :Š' ‹ 

ĐỤ 483k. 

Bồ-đề bản vô thụ, 
Minh kính diệc phi đài. 
Bản lai vô nhất vật, 
Hà xứ nhạ trần ai? 


84 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Bài kệ này thực ra không hẳn là một bài kệ trình 
kiến giải hoàn chỉnh, xét trong ý nghĩa là tự nó 
không nhằm trình bày tóm lược một phần tỉnh yếu 
của giáo lý cũng như phương thức tu tập. Tuy nhiên, 
điều đó có nguyên do từ bối cảnh xuất phát của nó. 


Chúng ta nên lưu ý là ngài Huệ Năng trước đó 
không biết gì về yêu cầu viết kệ trình kiến giải của 
Ngũ Tổ. Chỉ khi nghe một chú tiểu đọc bài kệ của 
Đại sư Thần Tú thì ngài mới xin được đến xem. Như 
vậy, ngài không hề có ý định viết kệ trình kiến giải 
như Đại sư Thần Tú. 

Sau khi nghe đọc bài kệ của Đại sư Thần Tú, 
ngài chắc chắn đã hiểu thấu đáo ngay những gì Đại 
sư Thần Tú muốn trình bày qua bài kệ, và cũng lập 
tức so sánh ngay với kinh nghiệm nội tâm của chính 
mình để nhận ra chỗ giới hạn trong bài kệ của Đại 
sư Thần Tú. Vì thế, ngài mới nghĩ ra một bài kệ và 
nhờ người viết giúp lên vách tường. 

Như vậy, về mặt nội dung thì bài kệ của Đại sư 
Huệ Năng mang tính chất của một mẩu đối thoại 
trực tiếp với bài kệ của Đại sư Thần Tú, chứ không 
phải là một bài kệ độc lập trình kiến giải. Vì thế, 
nếu tách ra khỏi bối cảnh này, bài kệ của ngài Huệ 
Năng thật ra không có khả năng giúp ích gì nhiều 
cho người tu tập. Bởi vì nó vốn được viết ra nhắm 
thẳng vào chỗ kiến giải của Đại sư Thần Tú chứ 
không nhắm đến tất cả mọi người, cũng như nó chỉ 
nhằm chỉ ra chỗ giới hạn trong bài kệ trước, còn tự 


85 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


thân nó không nhằm truyền đạt một phần giáo lý 
hay phương thức tu tập nào. 


Về mặt hình thức, chúng ta càng dễ thấy rõ hơn 
tính chất đối thoại giữa hai bài kệ. Ngài Huệ Năng 
hầu như đã sử dụng lại hoàn toàn những yếu tố hình 
ảnh, ngôn ngữ trong bài kệ của ngài Thần Tú, và chỉ 
thay vào đó những từ ngữ then chốt nhằm nói lên 
nhận xét, kinh nghiệm tự thân của mình. Hay nói 
một cách khác, không có yếu tố sáng tạo ngôn ngữ, 
nghệ thuật ở đây, mà chỉ đơn thuần là một sự trao 
đổi nhận thức, kinh nghiệm tâm linh mà thôi. 

Chúng ta có thể nói rằng bài kệ của ngài Huệ 
Năng không viết ra cho tất cả mọi người, mà chỉ 
dành riêng cho 2 người trong cuộc: Đại sư Thần Tú 
và Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. 


Đây chính là lý do vì sao Ngũ Tổ ngay sau khi 
xem xong bài kệ của ngài Huệ Năng đã cởi ngay chiếc 
dép đang đi trong chân chà lên vách để xoá sạch đi. 
Đại sư Thần Tú qua mẩu đối thoại này có nhận ra 
được chỗ giới hạn của mình hay không thì chúng ta 
không biết, nhưng Ngũ Tổ đã hoàn toàn sáng suốt 
khi xoá bỏ ngay bài kệ này mà không khuyến khích 
môn nhân tụng đọc như bài kệ của Đại sư Thần Tú. 


Đây cũng chính là lý do giải thích vì sao trong 
suốt quyển Đàn Kinh không có chỗ nào khác nhắc 
lại bài kệ này. Nó chỉ được viết ra cho một lần duy 
nhất, trong một bối cảnh duy nhất, nên hoàn toàn 
không thích hợp cho việc minh hoạ hay chuyển tải 
giáo lý trong mọi trường hợp khác. Điều này rõ ràng 


86 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


không giống với tính chất chung của những bài thi 
kệ truyền pháp, bao giờ cũng tóm gọn được một khía 
cạnh tỉnh yếu nào đó trong giáo lý cũng như phương 
thức tu tập. 


Nói cách khác, chỉ khi nào hiểu được trọn vẹn 
bài kệ của Đại sư Thần Tú thì chúng ta mới có thể 
cảm nhận được ý nghĩa bài kệ của Đại sư Huệ Năng. 
Và chỉ khi nào cảm nhận được hết ý nghĩa trong bài 
kệ của Đại sư Huệ Năng thì chúng ta mới thấy được 
chỗ giới hạn trong bài kệ của Đại sư Thần Tú. Không 
ít người vì không thấy được những mối tương quan 
này nên chỉ dựa theo lời nhận xét của Ngũ Tổ rồi vội 
vàng phê phán bài kệ của ngài Thần Tú là kém cỏi, 
là “chưa thấy tánh”. Những nhận xét như thế nếu 
không nói là hồ đồ thì cũng có thể gọi là hoàn toàn 
thiếu sáng suốt. 

Như vậy, đâu là giới hạn trong bài kệ của Đại sư 
Thần Tú? Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã mô tả điều này rất 
cụ thể trong lời nhận xét của ngài được nói trực tiếp 
với Đại sư Thần Tú: “Ông làm kệ này chưa thấy được 
bản tánh, chỉ đến ngoài cửa, chưa vào được trong. 
Như đem chỗ hiểu biết ấy mà cầu đạo Vô thượng Bồ- 
đề thì quyết chẳng thể được.” 


Như vậy, phần giáo lý tĩnh yếu và phương thức tu 
tập mà Đại sư Thần Tú nêu lên trong bài kệ của ngài 


l Nguyên văn trong Đàn Kinh (bản Tơng Bảo) như sau: xr†E 4 › 
k“Ñ,‡*#. #8#|P12}› &kAPÏN . ++k.R, W @£ 
šr‡£ › TY ZK"J fŸ s (Nhữ tác thử kệ, vị kiến bản tánh. Chỉ đáo môn 
ngoại, vị nhập môn nội. Như thử kiến giải, mịch Vô thượng Bồ-để, liễu 
bất khả đắc.) 


87 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


là hoàn toàn chính xác, thiết thực đối với người tu 
tập. Tuy nhiên, theo Ngũ Tổ thì chỗ giới hạn ở đây là 
“chỉ đến ngoài cửa, chưa vào được trong”. Và vì “chưa 
vào được trong” nên chưa thể xem là rốt ráo, trọn vẹn. 
Và vì chưa rốt ráo, trọn vẹn nên không thể dẫn đến 
cảnh giới giải thoát rốt ráo, Vô thượng Bồ-đề. 

Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận đối 
với tất cả những người tu tập là không thể “vào trong” 
nếu chưa “đến được ngoài cửa”! Đây chính là lý do 
giải thích việc Ngũ Tổ hết lời khen ngợi và khuyến 
khích môn nhân thắp hương lễ kính, tụng đọc bài kệ 
của Đại sư Thần Tú. Bởi vì tất cả đều đang rất cần 
“đến được ngoài cửa” trước khi có thể “vào trong”. 
Ngược lại, nếu không chỉ cho họ phương thức tu tập 
để “đến được ngoài cửa” mà lại khuyến khích họ “vào 
trong” thì chắc chắn sẽ không đạt được kết quả gì! 


Câu chuyện sau đây về thiền sư Chí Thành được 
ghi lại trong phân đoạn thứ 40 của Đàn Kinh (bản 
Đôn Hoàng) có thể xem là một ví dụ minh hoạ rõ nét 
cho nhận xét này: 


“Thiền sư Thần Tú thường nghe người ta nói về 
giáo lý đốn ngộ và pháp trực chỉ của Huệ Năng. Thiền 
sư Thần Tú bèn gọi một vị tăng đệ tử là Chí Thành, 
rồi nói: Ông vốn thông minh, học rộng biết nhiều, 
hãy vì ta đến núi Tào Khê, bái lạy Huệ Năng rồi lắng 
nghe thuyết pháp. Đừng nói là ta sai ông đến. Chỉ 
lắng nghe những giáo lý cốt yếu của ngài, ghi nhớ lấy 
rồi trỏ về đây nói lại cho ta nghe, để ta xem kiến giải 
của Huệ Năng so với ta ai mau a1 chậm... 


88 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


“Chí Thành vâng lời ra đi, trong vòng nửa tháng 
đến được Tào Khê, bái lạy Huệ Năng rồi lắng nghe 
thuyết pháp, không nói mình từ đâu đến cả. 


“Chí Thành nghe thuyết pháp rồi lập tức giác 
ngộ, khế hợp bổn tâm, bèn đứng dậy vái lạy, thưa 
rằng: “Bạch Hòa thượng, đệ tử từ chùa Ngọc Tuyền 
đến đây. Lúc còn học với thầy là Thần Tú chẳng được 
khế ngộ, nay nghe Hòa thượng thuyết pháp, liền 
giác ngộ được bổn tâm. Cúi xin Hòa thượng từ bi chỉ 
dạy thêm cho đệ tử. 

“Đại sư Huệ Năng nói: 'Ông từ nơi ấy đến, hẳn 
có ý g1an.' 

“Chí Thành thưa: “Không phải.” 

“Đại sư hỏi: “Tại sao không phải? 

“Chí Thành thưa: “ác chưa nói ra thì đúng là có 
ý gian, nhưng đã thưa thật với Hòa thượng rồi thì 
không còn có ý gian nữa.” 

“Đại sư nói: “Phiền não tức Bồ đề, ý nghĩa cũng 
là như thế.'...” 

Thiền sư Chí Thành trong khi theo học với Đại 
sư Thần Tú rõ ràng đã được đưa đến “ngoài cửa”. Vì 
thế nên khi vừa nghe Đại sư Huệ Năng thuyết pháp 
thì ngài đã ngay lập tức có thể bước “vào trong”. Nếu 
không được dẫn dắt đến “ngoài cửa” từ trước, liệu 
ngài có thể dễ dàng để bước “vào trong” như thế được 
chăng? 


Trở lại với lần hội ngộ kỳ thú giữa 2 vị đại sư và 


89 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, chúng ta thấy Đại sư Thần Tú 
đã đóng vai trò trung tâm của cuộc hội thoại này. 
Chính bài kệ của ngài - trình bày một cách ngắn gọn 
nhưng sâu sắc giáo pháp Tiệm tu mà sau này được 
ngài hoằng hóa ở phương Bắc - đã tạo điều kiện để 
Đại sư Huệ Năng hiển bày tuệ giác vô tướng - phần 
giáo lý cốt lõi của kinh Kim Cang mà ngài vừa trực 
nhận. Và chính qua cuộc đối thoại giữa hai vị đại sư 
bằng hai bài kệ mà Ngũ Tổ nhìn thấu được chỗ thấy 
biết, kinh nghiệm thực chứng của mỗi vị để có thể 
đưa ra quyết định trọng đại về việc chọn người nối 
pháp. 


Đại sư Huệ Năng về sau đã bằng vào kinh nghiệm 
thực chứng của chính mình để xiển dương giáo pháp 
Đốn ngộ ở phương Nam, mang lại một luồng sinh 
khí mới cho Thiền tông và khởi đầu cho giai đoạn 
“trăm hoa đua nở” với các vị thiển sư chứng ngộ về 
sau đã chia nhau đi khắp nước Trung Hoa để hoằng 
truyền yếu chỉ Thiền tông. 


Tóm lại, những khác biệt từ môi trường tu tập 
cho đến những điều kiện chuẩn bị trước khi bước vào 
Thiền học, hay nói sâu xa hơn nữa theo thuật ngữ 
Thiền tông là sự khác biệt về căn cơ của mỗi người, 
cuối cùng đã dẫn đến những khác biệt giữa Đốn giáo 
Nam tông và Tiệm giáo Bắc tông. Chúng ta sẽ tiếp 
tục bàn đến chủ đề này trong một phần sau nữa. 
Còn bây giờ, hãy quay lại với Đàn Kinh để xem công 
cuộc hoằng pháp của Đại sư Huệ Năng đã được thực 
hiện tại phương Nam như thế nào. 


90 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 

Tào Khê chánh giáo 
1) ạ1 sư trụ tại núi Tào Khê, giáo hóa đồ chúng, 
nhân dân ở khắp hai vùng Thiều Châu và 
Quảng Châu trong hơn bốn mươi năm. Số đệ tử xuất 
gia và tại gia lên đến hơn ba ngàn người, thậm chí 
có khi lên đến hơn năm ngàn, nhưng trong thực tế 
còn nhiều hơn cả những con số mà người ta tính đếm 
được. Về tông chỉ thì chỉ duy nhất lấy một quyển 
Đàn kinh này để truyền thọ, xem là chỗ pháp yếu 
căn bản. Nếu a1 chưa được truyền thọ Đàn kinh, xem 
như chưa hiểu được giáo pháp của Tổ sư. Khi truyền 
thọ Đàn kinh, cần phải xác định rõ nơi chốn, ngày 
tháng và tên tuổi của người được truyền thọ. Những 
ai chưa được truyền thọ Đàn kinh thì chưa được xem 

là đệ tử của Nam tông. 


Những người chưa được truyền thọ Đàn kinh thì 
dù có thuyết giảng được pháp Đốn ngộ nhưng vẫn là 
chưa hiểu được giáo lý căn bản, nên cuối cùng khó 
tránh khỏi rơi vào vòng tranh cãi. Những người đã 
được truyền thọ Đàn kinh rồi thì chỉ chuyên cần tu 
tập, chẳng rơi vào tranh cãi. Vì sự tranh cãi biểu lộ 
tâm hơn thua, trái ngược với đạo. 


THIỀN SƯ PHÁP HẢI 
Thiền sư Pháp Hải người ở Khúc Giang, Thiều 


Châu, lần đầu đến tham bái Lục Tổ Đại sư, thưa hỏi 
rằng: 

“Thế nào là nghĩa “tức tâm tức Phật, xin Hoà 
thượng từ bi chỉ dạy.” 


91 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Lục Tổ Đại sư đáp: “Niệm trước chẳng sanh là 
tâm, niệm sau chẳng diệt là Phật.! Thành tựu hết 
thảy các tướng là tâm, lìa hết thảy các tướng là Phật. 
Nếu nói ra cho đủ, trọn kiếp cũng không hết được. 
Hãy nghe bài kệ này: 

Tức Tâm là tuệ, 

Tức Phật ấy định. 
Định, tuệ cùng trì, 

Ý được thanh tịnh. 
Ngộ Pháp môn này, 
Do tập tánh ông. 
Dụng vốn không sanh. 
Song tu? là đúng. 

Pháp Hải nghe xong bừng ngộ, đọc kệ tán thán 
rằng: 

Tức tâm nguyên là Phật, 
Chẳng ngộ mà tự khuất. 
Hiểu ra nhờ định tuệ, 


Song tu la muôn vật. 


THIỀN SƯ PHÁP ĐẠT 


Thiền sư Pháp Đạt người Hồng Châu, xuất gia 
từ năm lên bảy, thường tụng kinh Pháp Hoa. Khi 
đến lễ bái Lục Tổ Đại sư, đầu chẳng sát đất. Đại sư 
quở rằng: 


1 Niệm trước tức là niệm đã qua, niệm sau là niệm chưa đến. 


: Nghĩa là đồng thời tu cả hai pháp định và tuệ. 


92 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


“Lễ bái mà đầu không sát đất, chi bằng đừng lễ. 
Trong tâm ông hẳn có điều gì chất chứa, nói ra thử 
xem?” 

Pháp Đạt thưa rằng: “Tôi thường tụng niệm kinh 
Pháp Hoa, đã được tới ba ngàn lần!” 

Lục Tổ Đại sư nói: “Nếu ông tụng niệm đến 
muôn lần, hiểu được ý kinh nhưng chẳng cho đó là 
hơn người, thì cùng đi một đường với ta. Nay ông lại 
ỷ vào việc tụng kinh nên chẳng biết lỗi,! hãy nghe 
bài kệ này: 

Lễ vốn diệt kiêu mạn, 

Sao đầu chẳng sát đất? 
Chấp ngã, tội liền sanh, 
Quên công, phước cao ngất. 

Lục Tổ Đại sư bấy giờ mới hỏi: “Ông tên chỉ? 
Thưa: “Pháp Đạt” Đại sư nói: “Ông tên Pháp Đạt 
nhưng đã đạt pháp bao giờ đâu?” Rồi Đại sư thuyết 
kệ rằng: 

Ông nay tên Pháp Đạt, 
Siêng tụng chưa ngừng nghỉ. 
Chỉ theo âm thanh tụng, 
Tâm sáng mới Bồ Tát! 

Ông nay thật có duyên, 

Th vì ông giảng thuyết: 


Ĩ * .A^ ` ⁄ Z Z ~ > ` * 
Đại sư biết trong lòng Pháp Đạt có chút tự mãn, cho rằng mình tụng kinh 
Pháp Hoa đã nhiều như thế, có thể xem là công hạnh lớn lao. 


93 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Chỉ tin Phật không nói, 
Hoa sen từ miệng nở. 


Pháp Đạt nghe kệ, hối lỗi thưa rằng: “Từ nay về 
sau xin khiêm cung với tất cả. Đệ tử này tụng kinh 
Pháp Hoa nhưng chưa hiểu nghĩa kinh, lòng thường 
có chỗ nghi. Hòa thượng trí tuệ quảng đại, xin vì con 
lược thuyết nghĩa lý trong kinh.” 


Lục Tổ Đại sư nói: “Pháp Đạt! Pháp tự nhiên 
thông đạt, chỉ do tâm ông chẳng đạt. Kinh vốn không 
nghi, tâm ông tự nghi. Ông tụng niệm kinh này, lấy 
gì làm tông chỉ?” 


Pháp Đạt thưa : “Đệ tử này căn tánh tối tăm ngu 
dốt, xưa nay chỉ y theo kinh văn mà tụng niệm, chưa 
từng nắm biết được tông chỉ của kinh.” 


Lục Tổ Đại sư nói: “Ta không biết chữ, nay ông 
cứ tụng qua một lần, ta sẽ giảng giải nghĩa kinh cho 
nghe.” 


Pháp Đạt liền lớn tiếng tụng kinh. Đến phẩm 
Thí Dụ, Đại sư bảo: “Thôi, không cần tụng nữa. Kinh 
này vốn lấy nhân duyên xuất thế làm tông chỉ. Dù 
thuyết giảng bao nhiêu thí dụ cũng không ra ngoài 
tông chỉ ấy. 

“Thế nào là nhân duyên? Kinh nói : “Chư Phật 
Thế Tôn chỉ vì nhân duyên một việc quan trọng mà 
xuất hiện ở đời.” Một việc quan trọng, đó là tri kiến 
Phật. Người đời bên ngoài mê chấp vướng mắc nơi 


Ĩ “ ^ ` ^⁄“ Z ~ ^“ #1 y Ẩ Z 2? sự 
Đức Phật vì muốn phá sự cố chấp nơi kinh văn nên có nói: “Ta trong 49 
năm nay chưa từng nói một lời.” 


94 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


tướng, bên trong mê chấp vướng mắc lẽ không. Nếu 
có thể ở nơi tướng lìa được tướng, ở nơi không lìa 
được không, tức là trong ngoài chẳng mê. Nếu ngộ 
pháp ấy, trong một niệm tâm liền khai mở. Đó là 
khai mở tri kiến Phật. 


“Phật nghĩa là giác, phân ra thành bốn môn: 
khai mở tri kiến giác, chỉ rõ tri kiến giác, nhận biết 
tri kiến giác, và nhập vào tri kiến giác. 

“Nếu nghe lời khai mở, chỉ rõ, liền được nhận 
biết, nhập vào, chính là tri kiến Phật. Chân tánh 
xưa nay liền được hiển hiện. Ông phải cẩn thận 
đừng hiểu sai ý kinh. Chớ nghe giảng những cách 
khai mở, chỉ rõ, nhận biết, nhập vào như thế mà cho 
đó chỉ là tri kiến của Phật, còn mình không có phần. 


“Nếu hiểu như vậy tức là báng bổ kinh, chê bai 
Phật. Nếu đã là Phật, có đủ tri kiến cần gì khai mở? 
Ông nên tin rằng tri kiến Phật chỉ là tự tâm của ông, 
không có Phật nào khác nữa. Chỉ vì hết thảy chúng 
sanh tự mình che khuất sự sáng suốt, tham đắm 
cảnh trần, gặp duyên bên ngoài thì trong tâm rối 
loạn, cam chịu sự xô đẩy trôi lăn, mới phải nhọc công 
đức Thế Tôn từ chánh định khởi lên, dùng không biết 
bao nhiêu phương tiện dẫn dụ giải thuyết mà khuyên 
bảo cho tự lắng dịu đi. Chỉ cần dừng lại không cầu 
tìm ở bên ngoài, tự nhiên đồng với Phật. Cho nên gọi 
là khai mở tri kiến Phật. Ta cũng khuyên hết thảy 
mọi người, tự trong tâm mình thường khai mở tri 
kiến Phật. 


95 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


“Người đời tâm tà, ngu mê tạo tội; miệng lành, 
tâm dữ, tham giận, ganh ghét, tà vạy, cao ngạo, hại 
người tổn vật, tự khai mỏ tri kiến chúng sanh. Nếu 
biết chánh tâm, thường sanh trí tuệ, quán xét tự 
tâm, lìa bỏ việc ác, làm các việc lành, ấy là tự mình 
khai mỏ tri kiến Phật. 

“Ông nên mỗi niệm thường khai mỏ tri kiến 
Phật, đừng khai mở tri kiến chúng sanh. Khai mở 
tri kiến Phật tức là xuất thế. Khai mở tri kiến chúng 
sanh tức là thế gian. Nếu ông chỉ khổ công theo việc 
tụng niệm kinh, lấy riêng đó làm chỗ công phu, có 
khác chi loài trâu mao quý cái đuôi mình?! 

Pháp Đạt thưa hỏi: “Nếu vậy thì chỉ cần hiểu 
nghĩa, chẳng cần tụng kinh hay sao?” 

Lục Tổ Đại sư nói: “Kinh có lỗi gì mà ngăn cản 
ông tụng niệm? Chỉ là mê hay ngộ, lợi hay hại đều 
do nơi ông. Miệng tụng, tâm thực hành, tức chuyển 
được kinh. Miệng tụng, tâm chẳng thực hành, tức là 
bị kinh chuyển. Hãy nghe bài kệ này: 

Tâm mê, Pháp Hoa chuyển; 
Tâm ngộ, chuyển Pháp Hoa. 
Tụng kinh lâu chẳng rõ, 


Với nghĩa thành oan gia. 


† Trâu mao là loài trâu có đuôi rất dài và đẹp, xưa thường dùng để làm ngù 
cờ. Nếu người trì tụng kinh điển rồi tự cho đó là công hạnh lớn lao của 
mình thì cũng không khác gì loài trâu ấy tự yêu quý cái đuôi của mình, 
thật vô lý. 

h Chẳng rõ diệu lý, ý chỉ trong kinh, nên thực hành trái với nghĩa kinh. 


96 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Không niệm, niệm là chánh,! 
Có niệm, niệm thành tà. 
Có, không đều quên sạch, 
Trâu trắng cưỡi chơi xa.? 
Pháp Đạt nghe kệ bừng ngộ, bất giác ứa lệ vui 
mừng, thưa với Đại sư rằng: 


“Pháp Đạt này từ trước đến nay thật chưa từng 
chuyển được kinh Pháp Hoa, chỉ bị kinh Pháp Hoa 
chuyển.” 


Lại hỏi rằng: “Trong kinh nói: “Các vị đại Thanh 
văn cho đến chư vị Bồ Tát dẫu có tận lực cùng nhau 
suy nghĩ cũng chẳng đo lường nổi trí tuệ của Phật. 3 
Nay dạy cho phàm phu chỉ cần tỉnh ngộ tự tâm, liền 
gọi là tri kiến Phật; tự mình chẳng phải bậc thượng 
căn, sợ chưa khỏi tội hoài nghĩ, báng bổ? Lại nữa, 
trong kinh nói đến ba thứ xe: xe dê, xe nal, xe trâu, 
với xe trâu trắng phân biệt khác nhau thế nào? Xin 
Hòa thượng chỉ dạy thêm cho.” 


Đại sư dạy rằng: “Ý kinh vẫn rõ, chỉ tự ông mê 
cho nên trái đi. Người trong ba thừa chẳng lường 
được Phật trí, là vì dùng trí để suy lường. Cho dù có 
tận lực cùng nhau mà suy lường, lại chỉ càng thêm 
xa cách. 


Lấy tâm vô niệm, vô tác mà niệm kinh, đó là chánh tâm niệm Kinh. 

? Xe kéo bằng con trâu trắng (bạch ngưu xa), là ví dụ trong kinh Pháp Hoa 
dùng chỉ cho Phật thừa hay Nhất thừa, vì là tốt đẹp, lộng lẫy hơn ba loại 
xe khác: xe dê (dương xa) chỉ cho Thanh văn thừa, xe nai (lộc xa) chỉ cho 
Duyên giác thừa, xe trâu (ngưu xa) chỉ cho Bồ Tát thừa. 

3 Phẩm Phương tiện trong Kinh Pháp Hoa. 


97 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


“Phật vốn vì phàm phu mà thuyết kinh, chẳng 
phải vì Phật mà thuyết. Lẽ ấy nếu ai chẳng tin được 
thì đành theo kẻ khác mà thối lui. Không tự biết 
mình đang ngồi trên xe trâu trắng, lại ra ngoài cửa 
tìm kiếm ba thứ xe khác! Huống chỉ trong kinh nói 
rõ với ông rằng: Chỉ có một Phật thừa, chớ không có 
thừa nào khác. Nếu nói hai thừa, ba thừa, cho đến 
vô số phương tiện, nhân duyên, thí dụ cũng đều là vì 
có một Phật thừa. Sao ông chẳng suy xét? 


“Ba loại xe là giả tạm, vì chuyện thuở xưa. Một 
thừa duy nhất là chân thật, vì chuyện bây giờ. Chỉ 
dạy ông bỏ vật giả tạm, quay về chân thật. Về chân 
thật rồi, chân thật đó cũng không có tên. 


“Phải biết rằng những của báu ông có đều thuộc 
về ông, do ông sử dụng, chẳng tưởng là của cha, 
chẳng tưởng là của con,! cũng chẳng tưởng đến việc 
sử dụng.2 Ấy gọi là trì kinh Pháp Hoa, kiếp này sang 
kiếp khác, tay chẳng rời kinh, ngày đêm không lúc 
nào chẳng niệm vậy.” 

Pháp Đạt đội ơn khai ngộ, vui mừng khôn xiết, 
đọc kệ xưng tán rằng: 

Tụng kinh ba ngàn lượt, 


Tào Khê một câu quên. 


† Theo ví dụ trong kinh Pháp Hoa nói về vị trưởng giả giàu có khéo léo tìm 
cách dạy dỗ con mình. Theo ý trong câu này thì vượt qua được sự phân 
biệt giữa trí tuệ của chư Phật và trí tuệ của phàm phu, nhận hiểu được chỉ 
là do nơi tự tâm thanh tịnh sáng suốt hiển hiện. 

, Cũng chẳng còn phân biệt trí tuệ và người có trí tuệ, chỉ là tự tánh thanh 
tịnh thường sáng suốt. 


98 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Chưa rõ lẽ xuất thế, 
Qua bao kiếp mê cuồng. 
Dê, nai, trâu, giả lập, 
Trước sau, khéo giải bày. 
Ai hay trong nhà lửa, 
Thật có đấng Pháp vương. 
Lục Tổ Đại sư nói: “Từ nay có thể gọi ông là vị 
tăng biết tụng kinh.” 
Pháp Đạt từ đó lãnh hội được ý chỉ huyền diệu 
nhưng cũng không thôi tụng kinh. 


THIỀN SƯ TRÍ THÔNG 

Có vị tăng hiệu Trí Thông, người huyện An 
Phong, Thọ Châu, trước xem kinh Lăng-già có hơn 
ngàn lượt mà chẳng hiểu nghĩa ba thân, bốn trí,! 
đến lễ bái Lục Tổ Đại sư cầu giải nghĩa. 

Đại sư dạy rằng: “Một là Thanh tịnh Pháp thân, 
tức là tánh của ông, hai là Viên mãn Báo thân, tức là 
trí của ông, ba là Thiên bá ức Hóa thân, tức là hạnh 
của ông. Nếu lìa bản tánh riêng thuyết Ba thân, tức 
là có thân mà không có trí. Nếu nhận được Ba thân 
không có tự tánh, tức là Bốn trí Bồ-đề. Hãy nghe bài 
kệ này: 

Tự Tánh đủ Ba thân, 
Phát minh thành Bốn trí. 


Ĩ ^ ` ⁄ ^ ⁄ ^ Z ^ ⁄ + ` . *^ ° z 
Ba thân là Pháp thân, Báo thân, Hóa thân, bốn trí là Đại viên cảnh trí, 
Bình đẳng tánh trí, Diệu quán sát trí và Thành sở tác trí. 


99 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Chẳng lìa duyên thấy nghe, 
Vượt lên quả vị Phật, 


Nay ta vì ông thuyết, 
Khéo tin, dứt lòng mê. 
Chó học kẻ tìm cầu, 
Suốt ngày luận Bồ-để.! 


Trí Thông lại hỏi: “Còn nghĩa Bốn trí, có thể được 
nghe chăng?” 


Đại sư dạy: “Đã hiểu Ba thân, tức rõ nghĩa Bốn 
trí, sao còn phải hỏi? Nếu lìa Ba Thân riêng bàn Bốn 
trí, ấy gọi là có trí không thân. Cho dù có trí cũng 
thành vô trí.” Liền thuyết kệ rằng: 

Đại viên cảnh trí: tánh thanh tịnh. 

Bình đẳng tánh trí: tâm không bệnh. 

Diệu quán sát trí: chẳng thấy công. 

Thành sở tác trí: như gương tròn. 


Năm, tám, sáu, bảy chuyển quả, nhân.? 
Chỉ là tên gọi, không tánh thật. 


† Chỉ luận thuyết mà không trực ngộ. 

Năm là năm thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Tám là thức thứ tám, gọi là 
Tàng thức hay A-lại-da thức, bao nhiêu chủng tử tác nghiệp đều hàm chứa 
nơi đây, nên gọi là tàng (chất chứa). Năm thức vừa kể và Tàng thức đều 
thuộc về quả. Sáu là thức thứ sáu, tức là ý thức. Bảy là thức thứ bảy, gọi 
là Ngã kiến thức hay Mạt-na thức, vì thức này chấp chặt lấy bản ngã mà 
sinh khởi các pháp, nên gọi là ngã kiến thức (thấy có tự ngã). Hai thức nói 
sau này thuộc về nhân. Tất cả các thức này hợp với nhau mà chuyển dịch, 
vận hành vòng nhân quả của tự thân mỗi chúng sanh. 


100 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Nếu trong luân chuyển, tình chẳng vướng, 
Khởi từ phiền nhiễu, Na-già định. 
Trí Thông bừng ngộ tánh trí, trình kệ rằng: 
Ba thân nguyên bản thể, 
Bốn trí tâm sáng soi. 
Thân trí, không ngăn ngại, 
Tùy vật hiện theo hình. 
Khỏi tu là vọng động, 
Chấp trụ chẳng phải chân. 
Lý mầu nhờ thầy dạy, 
Quên sạch danh nhiễm ô. 


THIỀN SƯ TRÍ THƯỜNG 


Thiền sư Trí Thường người huyện Quý Khê, Tín 
Châu, xuất gia từ thuở nhỏ, lập chí cầu thấy tánh. 
Một ngày kia đến tham lễ, Lục Tổ hỏi: “Ông từ đâu 
đến? Muốn cầu việc chi?” 


Trí Thường thưa rằng: “Kẻ học đạo này gần đây 
qua Hồng Châu, đến núi Bạch Phong, lễ bái Hòa 
thượng Đại Thông, mong được nghe giảng nghĩa 
thấy tánh thành Phật, nhưng vẫn chưa dứt lòng 
nghi. Nay lặn lội đường xa đến đây lễ bái, cúi xin 
Hòa thượng từ bi chỉ bảo.” 


Đại sư hỏi: “Hòa thượng Đại Thông nói những gì, 
ông thử nhắc lại ta nghe xem.” 


Trí Thường thưa: “Đệ tử đến đó, trải qua ba 
tháng chưa được chỉ dạy điều chi. Bởi quá thiết tha 


101 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


cầu pháp, nên đêm kia mới một mình vào phương 
trượng, thưa hỏi rằng: “Thế nào là bản tâm, bản 
tánh của Trí Thường?” Hoà thượng Đại Thông hỏi 
lại: 'Ông có thấy hư không hay chăng? Đáp rằng: 'Có 
thấy. Hoà thượng hỏi: 'Ông thấy hư không có tướng 
mạo gì chăng? Thưa rằng: “Hư không không có hình 
dạng, sao có tướng mạo?” Sư nói: 'Bản tánh của ông 
cũng như hư không vậy, thảy không một vật gì có 
thể thấy, gọi là chánh kiến; không một vật gì có thể 
nhận biết, gọi là chân trí. Không có xanh vàng, dài 
ngắn, chỉ thấy gốc nguồn trong sạch, thể giác tròn 
sáng, gọi là thấy tánh thành Phật, cũng gọi là tri 
kiến Như Lai. Đệ tử tuy nghe giảng thuyết như vậy, 
vẫn còn chưa rõ hết. Xin Hòa thượng chỉ bảo cho.” 
Đại sư nói: “Hòa thượng Đại Thông thuyết dạy 

vẫn còn giữ lấy chỗ thấy, biết, cho nên khiến ông 
chưa hiểu. Nay ta cho ông nghe bài kệ này: 

Chẳng pháp nào thấy, còn không thấy, 

Như mây u ám che mặt trời. 

Chẳng pháp nào biết, giữ không biết, 

Lại như tia chớp sanh lưng trời. 

Chỗ thấy biết ấy, bỗng dưng hiện, 

Nhận lầm rồi, phương tiện hiểu đâu? 

Ông nên mỗi niệm, tự biết quấy, 

Tự thân linh quang thường chiếu rọi. 

Trí Thường nghe kệ, tâm ý sáng rõ, liền đọc kệ 

rằng: 


102 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Không dưng khởi thấy biết, 
Chấp tướng cầu Bồ-đề. 

Còn giữ một niệm “ngộ, 
Chưa vượt nhiều kiếp mê. 
Tự tánh giác nguyên thể, 
Ứng hiện uổng trôi lăn. 
Chẳng vào thất Tổ Sư, 
Ngu mê theo hai đầu.! 


Một ngày kia, Trí Thường hỏi Sư rằng: “Phật 
thuyết Ba thừa, lại nói Tối thượng thừa. Đệ tử này 
chưa hiểu, xin thầy dạy cho.” 


Đại sư nói: “Ông tự quán xét bản tâm, đừng 
vướng mắc pháp tướng bên ngoài. Pháp không có 
bốn thừa, chỉ tâm người tự có sai biệt: Thấy, nghe, 
chuyển tụng, ấy là bậc Tiểu thừa. Ngộ pháp, hiểu 
nghĩa, ấy là bậc Trung thừa. Y pháp tu hành, ấy là 
bậc Đại thừa. Muôn pháp đều thông hết, muôn pháp 
đủ cả, đối với hết thảy đều chẳng đắm nhiễm, lìa các 
pháp tướng, không có chỗ sở đắc, gọi là Tối thượng 
thừa. Thừa là nghĩa thực hành, chẳng phải tranh 
biện ở miệng. Ông nên tự tu hành, đừng hỏi ta như 
vậy. Bất cứ lúc nào tự tánh cũng vẫn tự như như.” 


Trí Thường lễ tạ, theo hầu Đại sư đến trọn đời. 


Ĩ ^ ⁄ b$ TT ` ⁄ ⁄ Ẩ ⁄ .v . ^ ^“ 
Không đạt đến chỗ viên dung, còn bám víu chỗ thấy biết hoặc không thấy 
biết. 


105 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


THIỀN SƯ CHÍ ĐẠO 


Thiền sư người huyện Nam Hải, Quảng Châu, 
tìm đến Lục Tổ Đại sư thưa hỏi rằng: “Kẻ học đạo 
này từ khi xuất gia, xem Kinh Niết-bàn có hơn mười 
năm nhưng chưa rõ đại ý. Xin Hòa thượng dạy cho.” 

Đại sư hỏi: “Ông chưa rõ chỗ nào?” 

Chí Đạo thưa: “Các hành vô thường, là pháp 
sanh diệt. Sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui.! Đệ tử 
còn nghi hoặc ở chỗ ấy.” 

Đại sư hỏi: “Ông nghi hoặc thế nào?” 


Thưa rằng: “Chúng sanh đều có hai thân: sắc 
thân và pháp thân. Sắc thân là vô thường, có sanh, 
có diệt. Pháp thân là thường: không tri, không giác. 
Trong kinh nói rằng: Sanh, diệt, diệt rồi, tịch diệt là 
vui.? Chẳng rõ thân nào tịch diệt? Thân nào hưởng 
vui? 

“Nếu là sắc thân, thời lúc sắc thân diệt đi, tứ đại 
phân tán, toàn là khổ cả. Khổ chẳng thể nói là vui. 

“Nếu là pháp thân tịch diệt, liền đồng với cỏ cây, 
gạch đá, vậy cái gì sẽ hưởng sự vui? 

“Lại nữa, pháp tánh là thể của sanh diệt, năm 
uẩn là dụng của sanh diệt. Một thể, năm dụng, sanh 
diệt là thường. Sanh tức do thể khởi dụng, diệt tức 
thâu dụng về thể. Nếu cho nó sanh, tức là loài hữu 
† Bài kệ này ở trong kinh Niết-bàn: “Chư hành vô thường, thị sanh diệt 


pháp. Sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc.” 
` Đây dẫn phẩm Thánh hạnh, kinh Niết-bàn. 


104 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


tình, chẳng đoạn, chẳng diệt. Nếu chẳng cho nó 
sanh, tức theo về tịch diệt, đồng với loài vô tình. Như 
vậy, hết thảy các pháp đều bị Niết-bàn ngăn chặn, 
còn chẳng đặng sanh, có vui gì đâu?” 


Đại sư nói: “Ông là con nhà họ Thích,! sao tập 
lấy cái tà kiến đoạn, thường của ngoại đạo mà bàn 
pháp Tối thượng thừa? 


“Cứ như thuyết của ông, tức là ngoài sắc thân, 
riêng có pháp thân, rời khỏi sanh diệt, cầu nơi tịch 
diệt. 

“Lại suy rằng cảnh Niết-bàn là thường tổn và 
vui, nên nói có thân thọ dụng. Đó tức là bám lấy cái ý 
tham tiếc chuyện sống chết, say đắm cuộc vui ở đời. 


“Nay ông nên biết rằng: Phật vì hết thảy người 
mê nhận năm uẩn hòa hiệp làm tướng tự thể, phân 
biệt hết thảy các pháp làm tướng ngoại trần, tham 
sống sợ chết, niệm niệm trôi lăn, chẳng biết vốn là 
mộng huyễn hư đối, uống chịu kiếp luân hồi, lấy cảnh 
Niết-bàn thường, vui hóa làm tướng khổ suốt ngày 
rong ruổi tìm kiếm. Vì Phật thương những chúng 
sanh ấy, mới chỉ ra cho cảnh vui chân thật của Niết- 
bàn, không một sát-na nào có tướng sanh, không 
một sát-na nào có tướng diệt; lại cũng không có sự 
sanh diệt có thể diệt được. Ấy là cảnh tịch diệt hiện 
tiền. Đương lúc hiện ra nơi hiện tiền, cũng không có 
cái hạn lượng nơi hiện tiền, mới gọi là cảnh thường, 
vui. 


Ï Bp5 mm ——T.... : 
Phật xưa là Thích-ca. Người xuất gia lấy pháp hiệu họ Thích, theo như họ 
Phật, tự xem mình như con trong dòng Phật. 


105 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


“Cảnh vui ấy không có người thọ nhận, cũng 
không có người nào không thọ nhận, làm sao lại có 
cái tên gọi là một thể năm dụng? Huống chỉ lại nói 
rằng Niết-bàn ngăn chặn các pháp khiến cho mãi 
mãi chẳng sanh? Đó tức là báng bổ Phật, chê bai 
Pháp. Hãy nghe bài kệ này: 

Đại Niết-bàn trên hết, 

Tròn sáng thường lặng chiếu. 
Phàm ngu cho là chết, 

Ngoại đạo chấp dứt đoạn. 
Những người cầu Nhị thừa,! 
Cho là không tạo tác. 

Thảy đều thuộc tình si. 

Gốc ở sáu hai kiến.? 


` Hại thừa Thanh văn và Duyên giác. 

Ÿ Sáu hai kiến (62 kiến), hay lục thập nhị kiến, tức là 62 cách nhận hiểu 
sai lầm của ngoại đạo, gọi chung là tà kiến. Đối với sắc uẩn có bốn cách 
nhận hiểu sai lầm, cho rằng: 1. Sắc là thường; 2. Sắc là vô thường; 3. Sắc là 
thường mà vô thường 4. Sắc là chẳng phải thường, chẳng phải vô thường. 
Đối với cả năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) đều hiểu tương tự theo 
cách như vậy, thành ra 20 cách hiểu sai lầm, đối với năm uẩn trong quá 
khứ. Lại đối với sắc uẩn có bốn cách nhận hiểu sai lầm, cho rằng: 1. Sắc 
là hữu biên. 2. Sắc là vô biên. 3. Sắc là hữu biên, vô biên. 4. Sắc là chẳng 
phải hữu biên, chẳng phải vô biên. Đối với cả năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức) đều hiểu tương tự theo cách như vậy, thành ra 20 cách hiểu sai 
lầm, đối với năm uẩn trong hiện tại. Lại đối với sắc uẩn có bốn cách nhận 
hiểu sai lầm, cho rằng: 1. Sắc có đi đến, sanh ra nơi này, đi đến nơi kia, 
cho đến đời sau cũng như thế. 2. Sắc chẳng có đi đến, quá khứ không từ 
đâu đến, tương lai cũng không đi về đâu; 3. Sắc có đi đến mà cũng không 
đi đến, vì thân thể với tỉnh thần hòa hiệp mà làm người, sau khi chết thì 
tỉnh thần đi mà thân thể không đi; 4. Sắc chẳng phải đi đến, cũng chẳng 
phải không đi đến, nghĩa là trái ngược với cách hiểu thứ ba vừa nói. Đối 
với cả năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) đều hiểu tương tự theo cách 
như vậy, thành ra 20 cách hiểu sai lầm, đối với năm uẩn trong tương lai. 


106 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Hư vọng giả lập tên, 
Nào có nghĩa chân thật? 
Chỉ có người cao vượt, 
Thông đạt chẳng lấy bỏ. 
Rõ biết pháp ngũ uẩn, 
Với thân ta trong đó. 
Ngoài hiện bao sắc tượng, 
Mỗi mỗi tướng âm thanh. 
Bình đẳng như mộng huyễn, 
Chẳng khởi thấy thánh, phàm. 
Không luận giải Niết-bàn, 
Hai bên, ba thuở dứt. 
Thường ứng dụng các căn, 
Nhưng chẳng khởi dụng tưởng. 
Phân biệt hết thảy pháp, 
Chẳng khởi phân biệt tưởng. 
Kiếp hỏa thiêu đáy biển, 
Gió chuyển núi, đổ non. 
Chân thường, vui, tịch diệt, 
Niết-bàn tướng vẫn vậy. 
Nay ta gượng giải thuyết, 
Khiến ông bỏ tà kiến. 
Chó chạy theo lời nói, 
May biết được đôi chút. 

_ Cộng cả thầy thành 60 cách hiểu sai lâm, cùng với hai cách hiểu đoạn 

kiến (cho rằng mọi sự vật đều dứt đoạn) và thường kiến (cho rằng mọi sự 


vật đều thường tồn) thành ra 62 cách hiểu sai lầm. 


† Hai bên là chấp có và chấp không. Ba thuở là quá khứ, hiện tại và vị lai. 


107 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Chí Đạo nghe kệ rồi đại ngộ, vui mừng làm lễ lui 
ra. 


THIÊN SƯ HÀNH TƯ 

Thiền sư họ Lưu, người huyện An Thành, Cát 
Châu. Nghe danh Tào Khê giáo pháp thạnh hóa, 
liền theo đường tắt đến tham lễ, hỏi rằng: “Nên làm 
việc gì để không rơi vào giai cấp?” 

Đại sư hỏi: “Xưa nay ông đã từng làm gì?” 

Thưa rằng: “Thánh đế1 cũng chẳng làm.” 

Đại sư hỏi: “Vậy thì rơi vào gia1 cấp nào?” 

Thưa rằng: “Đến như Thánh đế còn chẳng làm, 
làm sao có gia1 cấp?” 

Lục Tổ Đại sư rất trân trọng, bảo Hành Tư dẫn 
dắt đồ chúng. Một ngày kia, Đại sư bảo Hành Tư: 
“Ông nên đi giảng hóa ở một phương, chớ để cho giáo 
pháp phải dứt đoạn.” 

Thiền sư Hành Tư liền về núi Thanh Nguyên ở 
Cát Châu, rộng truyền Phật pháp. Sau được vua ban 
thụy hiệu là Hoằng Tế Thiền sư. 

Thiền sư Hoài Nhượng 

Thiền sư họ Đỗ, người Kim Châu. Thoạt tiên ra 
mắt An Quốc sư tại Tung Sơn. Quốc sư bảo tới Tào 
Khê tham lễ học hỏi, Hoài Nhượng liền tìm đến lễ 
bái Lục Tổ Đại sư. 


Í Thánh đế : Chân lý của Phật, tức là Tứ Diệu Đế. 


108 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Đại sư hỏi rằng: “Từ đâu đến đây?” 

Thưa rằng: “Từ Tung Sơn đến.” 

Đại sư hỏi: “Mang theo vật gì đến đó?” 

Đáp: “Nói tợ như một vật tức là chẳng đúng rồi.” 
Đại sư hỏi: “Vậy có thể tu chứng chăng?” 


Đáp: “Tu chứng tức chẳng không, ô nhiễm tức 
chẳng được.” 


Đại sư nói: “Chỉ một điều chẳng ô nhiễm ấy, là 
chỗ chư Phật hộ niệm. Ông đã như vậy, ta cũng như 
vậy. Ngài Bát-nhã Đa-la! bên Tây Thiên có lời đoán 
trước rằng: 'Dưới chân ngươi nhảy ra con ngựa con,2 
đá giết người trong thiên hạ. Lời ấy ứng nơi tâm 
ông, chẳng nên vội nói.” 

Hoài Nhượng thoạt nhiên có chỗ khế hợp, bèn giữ 
lễ hầu hạ bên Đại sư cho đến 15 năm, ngày càng đi 
sâu vào chỗ huyền diệu, thâm áo, rồi về Nam Nhạc 
hoằng hoá, mở rộng Thiền tông. Sau khi viên tịch 
được sắc phong thụy hiệu là Đại Huệ Thiền sư. 


THIÊN SƯ HUYỀN GIÁC 


Thiền sư họ Đái, cũng gọi là Vĩnh Gia Huyền 
Giác, người Ôn Châu. Thuở nhỏ học tập kinh luận, 
tỉnh thông pháp môn Chỉ quán của phái Thiên Thai. 
Nhân đọc Kinh Duy-ma, tâm địa bừng sáng. Tình cờ 
Ï Là Tổ Sư thứ 27. 

2 Ứng về việc Mã Tổ thọ tâm ấn của Hoài Nhượng Thiền sư sau này. 


Ý nói dọc ngang chẳng ai đương nổi. 


109 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


gặp đệ tử của Lục Tổ là Huyền Sách cùng nhau đàm 
luận. Thấy Huyền Giác nói ra mọi điều đều ngầm 
hợp với ý Tổ, Huyền Sách mới hỏi: 

“Chẳng hay nhân giả đắc pháp với ai?” 

Huyền Giác đáp rằng: “Tôi học theo kinh luận 
Phương đẳng, đều là có truyền thừa. Sau do nơi Kinh 
Duy-ma ngộ được tông chỉ nơi tâm Phật, nhưng 
chưa có aI chứng minh.” 

Huyền Sách nói: “Từ đời Phật Oai Âm Vương trở 
về trước thì được, còn từ đời Phật Oai Âm Vương về 
sau, nếu không có thầy mà tự ngộ, hầu hết đều là 
ngoại đạo.” 

Huyền Giác nói: “Nguyện nhân giả chứng minh 
cho tôi.” 

Huyền Sách đáp: “Lời của tôi chẳng xứng đáng. 
Nay tại Tào Khê có Lục Tổ Đại sư, bốn phương đều 
về thọ pháp. Nếu ngài muốn đi thì tôi sẽ cùng đi.” 

Huyền Giác bèn theo Huyền Sách đến tham lễ 
Lục Tổ. 


Đến nơi, Huyền Giác đi quanh Đại sư ba vòng, 
rồi chống cây tích trượng mà đứng. 

Đại sư nói: “Phàm bậc sa-môn phải đủ ba ngàn 
oai nghi, tám muôn tế hạnh. Đại đức từ phương nào 
tới mà cao ngạo đến thế?” 

Huyền Giác nói: “Sanh tử là việc lớn, vô thường 
mau chóng lắm.” 


110 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Đại sư nói: “Sao chẳng nhận lấy lý vô sanh, hiểu 
chỗ không mau chóng?” 

Huyền Giác đáp rằng: “Thể tức vô sanh, hiểu vốn 
là không mau chóng.” 

Đại sư nói: “Đúng vậy, đúng vậy.” 

Huyền Giác lúc bấy giờ mới chỉnh đốn oal nghi, 
cung kính lễ bái. Sau giây lát xin cáo từ. 

Đại sư hỏi: “Về chóng thế sao?” 

Thưa rằng: “Tự mình chẳng phải động, lại có 
mau chóng sao?” 

Đại sư hỏi: “Ai biết chẳng phải động?” 

Huyền Giác nói: “Nhân giả tự sanh phân biệt.” 

Đại sư nói: “Ông thật hiểu sâu ý vô sanh.” 

Huyền Giác thưa: “Vô sanh lại có ý sao?” 

Đại sư nói: “Không có ý thì ai phân biệt?” 

Huyền Giác nói: “Phân biệt cũng chẳng phải là 
ộ 

Đại sư khen ngợi rằng: “Hay lắm thay!” 

Rồi Đại sư lưu giữ Huyền Giác lại một đêm. Người 
đương thời nhân đó mà gọi Huyền Giác là Nhất túc 
giác (một đêm giác ngộ). Về sau, Huyền Giác có viết 
tập Chứng đạo ca được lưu hành rộng rãi. Sau khi 
viên tịch được vua ban thụy hiệu là Vô tướng Đại sư, 
người đương thời tôn xưng là Chân Giác Đại sư. 


111 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


THIÊN SƯ TRÍ HOÀNG 

Thiền sư Trí Hoàng trước đã từng tham lễ với 
Ngũ Tổ, tự cho là mình đã được chánh thọ,'! ngồi 
luôn trong am đến 20 năm. 

Đệ tử của Lục Tổ là Huyền Sách, đi du phương 
đến đất Hà Sóc,? nghe danh Trí Hoàng, tìm đến am 
hỏi rằng: “Ngài ở đây làm gì?” 

Trí Hoàng đáp: “Nhập định.” 

Huyền Sách hỏi: “Ngài nói nhập định là hữu tâm 
mà nhập hay vô tâm mà nhập? Nếu là vô tâm mà 
nhập, thì hết thảy những vật vô tình như cỏ cây, 
gạch đá, lẽ ra cũng được định. Còn nếu là hữu tâm 
mà nhập, thì hết thảy những loài hữu tình có tâm 
thức cũng đều được định.” 

Trí Hoàng nói: “Ta đang lúc nhập định chẳng 
thấy có tâm hữu, vô.” 

Huyền Sách nói: “Chẳng thấy có tâm hữu vô, đó 
là thường định, sao còn có xuất nhập? Nếu có xuất 
nhập, tức chẳng phải đại định.” 

Trí Hoàng không đáp lại được. Hồi lâu mới hỏi 
rằng: “Thầy của ông là ai?” 


Huyền Sách đáp: “Thầy tôi là Lục Tổ ở Tào Khê.” 
Trí Hoàng hỏi: “Lục Tổ lấy chi làm thiền định?” 


Huyền Sách đáp: “Thầy tôi dạy chỗ mầu nhiệm, 
rỗng rang, tròn đầy, vắng lặng, thể và dụng như như. 
† Quả vị Thiền định. 


ẹ Thuộc tỉnh Hà Bắc 


112 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Năm ấm vốn không, sáu trần chẳng có, chẳng xuất 
chẳng nhập, chẳng định chẳng loạn. Tánh thiển 
không trụ, la chỗ trụ nơi thiển vắng lặng. Tánh 
thiền không sanh, lìa tư tưởng sanh nơi cõi thiền. 
Tâm như hư không, cũng không có cả cái hạn lượng 
của hư không.” 


Trí Hoàng nghe thuyết như vậy, liền lập tức theo 
đường tắt tìm đến ra mắt Lục Tổ Đại sư. Đại sư hỏi: 
“Nhân giả từ đâu đến đây?” Trí Hoàng thuật lại lời 
Huyền Sách. 

Đại sư nói: “Đúng như lời ấy. Ông chỉ cần tâm 
như hư không, cũng chẳng mắc vào chỗ thấy cái 
không, ứng dụng không ngăn ngại, động tĩnh đều vô 
tâm, chỗ tình tưởng phàm thánh đều quên cả, năng 
sở đều mất, tánh tướng như như, thì không lúc nào 
là chẳng định.” 


Trí Hoàng nghe xong đại ngộ, nhớ lại chỗ sở đắc 
trong 20 năm qua thật chẳng có gì. Đêm hôm ấy, sĩ 
thứ đất Hà Bắc đều nghe trên không trung có tiếng 
vang rằng: “Hôm nay Hoàng Thiền sư đắc đạo.” 

Sau đó Trí Hoàng lễ bái từ biệt, trở về Hà Bắc 
khai hóa bốn chúng. 


THIỀN SƯ THÂN HỘI 

Thiền sư họ Cao, người huyện Tương Dương, 
xuất gia làm sa-di ở chùa Ngọc Tuyển,' năm 13 tuổi 
tìm đến tham lễ Lục Tổ Đại sư. 


† Chùa Ngọc Tuyển do đại sư Thần Tú trụ trì. 


113 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Đại sư hỏi: “Bậc tri thức từ xa khó nhọc đến, vậy 
đã được chỗ cội gốc hay chưa? Nếu có cội gốc, hẳn 
phải biết chủ. Thử nói ra xem.” 

Thần Hội nói: “Lấy vô trụ làm gốc, thấy tức là 
chủ.” 

Đại sư nói: “Chú sa-di nhỏ này tranh giữ lấy câu 
thứ yếu.” 


Thần Hội lại hỏi: “Hòa thượng ngồi thiền, thấy 
hay chẳng thấy?” 


Sư lấy gậy đánh ba cái, hỏi rằng: “Ta đánh ông, 
đau hay không đau?” 


Thưa rằng: “Cũng đau, cũng không đau.” 
Đại sư nói: “Ta cũng thấy, cũng chẳng thấy.” 


Thần Hội hỏi: “Thế nào là cũng thấy, cũng chẳng 
thấy? 


Đại sư nói: “Chỗ ta thấy đó là thường thấy điều 
lầm lỗi trong tâm mình, chẳng thấy điều phải quấy, 
tốt xấu của người khác. Bởi vậy cho nên cũng thấy, 
cũng chẳng thấy. Còn ông nói 'Cũng đau, cũng chẳng 
đau.' là thế nào? Ông nếu chẳng đau, tức đồng với 
cây đá. Nếu đau, tức đồng với kẻ phàm phu, liền khởi 
oán giận. Ông từ trước đến nay thấy và chẳng thấy 
là hai bên; đau với chẳng đau là sanh diệt. Tự tánh 
của ông còn chưa thấy được, sao dám đùa người?” 

Thần Hội lễ bái, ăn năn tạ lỗi. Đại sư lại nói: 
“Ông nếu tâm mê chẳng thấy, nên cầu hỏi bậc thiện 
tri thức chỉ đường cho. Nếu tâm ngộ, tức tự thấy 


114 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


tánh, liền y theo pháp tu hành. Nay ông mê chẳng 
thấy tự tâm, lại đến đây hỏi ta thấy với chẳng thấy. 
Ta thấy, ta tự biết, chẳng thay được cho chỗ mê của 
ông. Ông nếu tự thấy, cũng chẳng thay được cho chỗ 
mê của ta. Sao chẳng tự biết tự thấy, lại hỏi ta thấy 
với chẳng thấy?” 

Thần Hội lễ lạy hơn trăm lạy, cầu tạ lỗi lầm. Từ 
đó siêng năng hầu hạ bên Đại sư chẳng rời. 


Một ngày kia, Đại sư bảo chúng rằng: “Ta có một 
vật không đầu không đuôi, không tên không họ, 
không trái không phải. Các ông có biết là gì chăng?” 

Thần Hội bước ra nói: “Đó là nguồn gốc của chư 
Phật, tánh Phật của Thần Hội.” 


Đại sư nói: “Vừa nói với ông không tên không họ, 
ông lại đặt ngay ra là nguồn gốc, là Phật tánh. Ông 
về sau có ở chốn am tranh, cũng chỉ thành tông đồ 
của bọn tri giải.” 

Sau khi Tổ Sư diệt độ, Thần Hội vào Kinh Lạc, ở 
chùa Hà Trạch mở rộng Đốn giáo Tào Khê, soạn bộ 
sách Hiển tông ký lưu hành rộng rãi, người đời tôn 
xưng là Thiền sư Hà Trạch. 


115 


LỤC TỔ ĐẠI SỬ 
Đốn giáo và Tiệm giáo 
hững khác biệt giữa hai vị đại sư Huệ Năng 
và Thần Tú như chúng ta đã bàn đến trong 
phần trước có thể xem là nguyên nhân dẫn đến sự 
khác biệt giữa hai tông Nam, Bắc do họ dẫn dắt. 
Điều này không có gì khó hiểu, bởi vì điều tất nhiên 
là mỗi vị đều dựa vào những kinh nghiệm tu tập và 
thực chứng của mình để giáo hóa đồ chúng. Vì thế, 
con đường mà mỗi vị đi qua cũng chính là con đường 
mà những truyền nhân của họ tiếp tục nối bước. 


Đại sư Thần Tú đã đến cùng Thiền tông với một 
sự chuẩn bị chu đáo về mặt tri thức. Một điều hoàn 
toàn tự nhiên là những tri thức ấy không thuộc về 
phẩm chất bẩm sinh của mỗi con người, mà chỉ có 
thể đạt được thông qua con đường học tập chuyên 
cần. Chính điều này đã ghi lại dấu ấn quan trọng 
trong bài kệ trình kiến giải của ngài: “Thường siêng 
lau, siêng rửa.” Vì thế, phương thức tu tập cũng 
như tông chỉ của Bắc tông chính là sự chuyên cần 
tu tập. 


Theo Bắc tông thì hết thảy chúng sinh đều sẵn 
có tánh giác ngộ, nhưng chỉ do tập khí vô minh phiền 
não từ nhiều đời che lấp nên khiến cho tánh giác ấy 
phải bị che mờ, khác nào tấm gương sáng phủ đầy 
bụi bặm. Vì thế, người tu tập khi hiểu được điều này 
phải hết sức nỗ lực tinh cần, trừ bỏ dần dần những 
tập khí vô minh phiền não, cho đến khi nào tánh 
giác được hiển lộ thì sẽ đạt đến sự giải thoát. 


1 Nguyên văn: tỷ f‡ ŸJ4#4- Thời thời cần phất thức. 
116 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Quá trình “trừ bỏ dần dần” như vừa nói chính 
là cái mà Bắc tông gọi là “tiệm tu”. Chữ tiệm (#ƒ) có 
nghĩa là dần dần, từ từ, có nghĩa là hiệu quả tu tập 
sẽ đạt được một cách chầm chậm, từ từ, nhưng chắc 
chắn không thể không có được. Chỉ cần hành giả có 
sự chuyên cần nỗ lực và kiên trì, bền chí, thì điều 
tất yếu là con đường đi đến giác ngộ sẽ mỗi ngày đều 
được thu ngắn lại. 


Khác hẳn với Đại sư Thần Tú, Đại sư Huệ Năng 
đã đến cùng Thiền tông với tâm nhiệt thành và một 
tri thức hoàn toàn trống rỗng, nếu chúng ta hiểu tri 
thức như là những kiến thức có được qua sự học hỏi, 
nghiên cứu. Tuy nhiên, ngay khi được biết về Đại sư 
Huệ Năng, chúng ta đã thấy là ngài tỏ ra có một trực 
giác cực kỳ bén nhạy. Khi ngài tình cờ được nghe 
người khách lạ tụng kinh Kim Cang, dù chưa biết 
đó là kinh gì, cũng như trước đó chưa từng có chút 
hiểu biết gì về Phật pháp, nhưng ngài đã ngay lập 
tức trực nhận được ý kinh. Khả năng trực nhận của 
ngài xuyên qua những giới hạn chuyển tải của ngôn 
ngữ, bởi ngài đã tiếp nhận những điều trong kinh 
không bằng sự phân tích ngữ nghĩa thông thường 
như hầu hết chúng ta, mà là thông qua trực giác bén 
nhạy để nắm bắt ngay những ý nghĩa thuộc về phần 
tỉnh tuý, sâu xa nhất. Chính khả năng này đã giúp 
cho ngài ngay trong lần đầu tiếp cận với kinh Kim 
Cang đã nhận ra ngay là tất cả những ý nghĩa sâu 
kín nhất đều nằm trong bộ kinh này. Và chính vì thế 
mà ngài đã quyết định lên đường tìm đến với người 
giảng kinh: Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. 


117 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Suốt cuộc hành trình 30 ngày tìm đến huyện 
Hoàng Mai, chắc chắn trong tâm ngài đã không 
ngừng tiếp tục suy xét về những gì đã nhận hiểu 
được trong lần đầu nghe kinh Kim Cang. Vì thế mà 
ngay trong lần hội kiến đầu tiên với Ngũ Tổ, ngài 
đã không bỏ lỡ cơ hội để nhờ Ngũ Tổ xác nhận lại 
những gì đã nhận hiểu được. Vì thế, chúng ta mới 
nghe được mẩu đối thoại cực kỳ mãnh liệt khi một 
vị đệ tử vừa mới đến tham vấn lần đầu tiên đã đặt 
ngay ra những vấn đề thuộc về cốt tuỷ của Thiền 
tông, như “Phật tánh bình đẳng, tự tâm thường sinh 
trí huệ, chẳng lìa tự tánh tức là ruộng phước”... 


Với những vấn đề liên tiếp và dồn dập đặt ra như 
thế, việc Ngũ Tổ nhận ra ngay trí tuệ siêu phàm của 
ngài cũng là điều dễ hiểu. Và sự mặc nhiên không 
quở trách của Ngũ Tổ chính là đã âm thầm ấn chứng 
cho sự nhận hiểu của ngài Huệ Năng. Chính sự ấn 
chứng này đã là động lực giúp cho Huệ Năng yên 
tâm đi xuống nhà bếp, làm công việc giã gạo, bửa 
củi trong 8 tháng sau đó để tiếp tục chiêm nghiệm 
về những chân lý vừa loé sáng trong nội tâm của 
ngài. Để rồi sau đó, qua mẩu đối thoại ngắn ngủi 
giữa hai người bên cối giã gạo trong nhà bếp, một 
lần nữa Ngũ Tổ lại xác nhận cho những kết quả nội 
chứng của Huệ Năng trong thời gian qua là hoàn 
toàn đúng hướng. Nhờ đó mà những kinh nghiệm tu 
chứng trong nội tâm của ngài Huệ Năng mới có thể 
tiếp tục phát triển đến mức có thể được bộc lộ ra qua 
bài kệ đối đáp với Đại sư Thần Tú như chúng ta đã 
biết. 


118 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Và đến lúc này thì Ngũ Tổ biết là Huệ Năng 
đã thực sự nhận hiểu được chỗ tỉnh yếu của Thiền 
tông, nên ngay hôm sau đã gọi ngài vào thiền thất 
để giảng kinh Kim Cang và truyền y bát. Chính lần 
giảng kinh duy nhất và cuối cùng này đã phá võ tất 
cả những rào cản còn sót lại trong nội tâm ngài Huệ 
Năng, khi ngài bừng ngộ và thốt ra những lời bày tỏ 
sự ngạc nhiên trước chỗ thấy biết rốt ráo của chính 
mình: 

“Ngờ đâu tự tánh vốn tự thanh tịnh! 
Ngờ đâu tự tánh vốn chẳng sanh diệt! 
Ngờ đâu tự tánh vốn tự đầy đủ! 

Ngờ đâu tự tánh vốn chẳng lay động! 
Ngờ đâu tự tánh sanh ra muôn pháp” 

Như vậy, ngài Huệ Năng đã nhận sự giáo hóa 
của Ngũ Tổ theo cách riêng của mình, và cũng qua 
đó tạo ra một tiền lệ cho Nam tông Đốn giáo của 
ngài về sau. Thiền Nam tông vì thế không truyền 
trao qua sự nghiên tầm giáo điển, mà hướng thẳng 
đến phần cốt lõi tinh yếu nhất chỉ có thể trực nhận 
qua kinh nghiệm tu chứng nội tâm. Trong Đàn Kinh 
có nói đến sự truyền thừa của Nam tông lấy Đàn 
Kinh làm căn bản, nhưng điều đó hoàn toàn không 
có nghĩa là các thiền sư phải học tập, nghiền ngẫm 


] Nguyên văn trong Đàn Kinh: 2# #£ ñ ¡j# „ #3 + 
+. tờ H2 1LÄ › fT3⁄IH$&øØ3Z⁄. fT 
3H H 8È + 3 3X ‹ (Hà kỳ tự tánh bản tự thanh tịnh! Hà kỳ tự tánh 
bản bất sanh diệt! Hà kỳ tự tánh bản tự cụ túc! Hà kỳ tự tánh bản vơ động 
diêu! Hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp!) 


119 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


những ý nghĩa trong Đàn Kinh. Điều đó chỉ có nghĩa 
là những ai chưa nắm hiểu được những chỗ tinh yếu, 
cốt lõi trong Đàn Kinh - mà cũng là trong Thiền tông 
- thì chưa thể xem là đã được truyền thừa. 


Thật ra, chính trong Đàn Kinh cũng có nhắc đến 
sự phân biệt đốn, tiệm của thời bấy giờ với sự nhấn 
mạnh quan điểm “pháp vô đốn tiệm”. Sự phân ra 
đốn hay tiệm chỉ là do cách tiếp nhận của con người 
có nhanh, chậm khác nhau. Vì thế, không thể cho 
rằng đốn và tiệm là 2 pháp khác nhau. 


Thông thường, chúng ta tiếp cận và nhận biết về 
thực tại qua hai cách khác nhau: trực tiếp và gián 
tiếp. Chẳng hạn, khi chúng ta nếm một múi quít và 
nhận biết được những mùi vị của nó, đó là cách trực 
tiếp; còn khi chúng ta thông qua sự mô tả bởi các từ 
ngữ như thơm, rất thơm, chua, hơi chua, ngọt, rất 
ngọt.v.v... để nhận biết, đó là cách gián tiếp. 


Trong thực tế, kinh nghiệm trực tiếp về thực tại 
của chúng ta không thể bao trùm hết thảy mọi phạm 
vi đời sống. Vì thế, sự nhận biết thông qua sự mô tả 
bằng ngôn ngữ là điều tất nhiên cần thiết. Chẳng 
hạn, chúng ta không thể nếm biết hết tất cả các loại 
trái cây trên trái đất này, nên tất yếu sẽ có rất nhiều 
loại ta chỉ được nghe nói hoặc đọc thấy qua sách báo, 
và chỉ có thể biết về chúng qua cách gián tiếp như 
thế mà thôi. 

Những kinh nghiệm sống được mã hóa qua kênh 
ngôn ngữ tạo ra điều kiện thuận lợi để trao truyền 


120 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


vượt qua thời gian và không gian, chẳng hạn như từ 
thế hệ này sang thế hệ khác, từ địa phương này sang 
địa phương khác, thông qua chữ viết. Và những kinh 
nghiệm sống được diễn đạt qua ngôn ngữ, nhất là 
dưới hình thức chữ viết, tạo thành cái gọi là tri thức. 
Vì thế, tri thức là những kinh nghiệm cụ thể có thể 
được truyền từ người này sang người khác, từ nơi 
này sang nơi khác. 


Ngược lại, những kinh nghiệm sống trực tiếp 
không bao giờ có thể được truyền từ người này qua 
người khác. Nếu bạn muốn nhận biết trực tiếp về 
hương vị trái sầu riêng của Nam bộ, bạn chỉ có một 
cách duy nhất là phải nếm thử nó! Và điều quan 
trọng là, mọi sự mô tả bằng ngôn ngữ khi so sánh với 
sự nhận biết trực tiếp này bao giờ cũng sẽ có một độ 
lệch nhất định. 


Dù muốn hay không, tất cả chúng ta vẫn luôn 
phải tiếp cận và nhận hiểu thực tại qua cả hai 
phương thức trực tiếp và gián tiếp. Đơn giản chỉ là 
vì chúng bổ sung cho nhau để giúp ta có được những 
hiểu biết và kinh nghiệm sâu rộng nhất, tối ưu nhất 
về thực tại. 


Kinh nghiệm trực tiếp là sự nhận biết chính xác 
nhất về thực tại, nhưng giới hạn của nó là không 
thể bao trùm mọi khía cạnh của đời sống. Trong khi 
đó, sự nhận biết gián tiếp thông qua tri thức bao giờ 
cũng có những độ lệch nhất định, nhưng nó có thể 
giúp chúng ta mở rộng hiểu biết đến hầu như tất cả 
mọi khía cạnh của đời sống. 


121 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Mặt khác, kinh nghiệm gián tiếp được chuyển 
tải qua ngôn ngữ, nên tất yếu nó phải chịu sự quy 
định, giới hạn của ngôn ngữ. Khi sử dụng ngôn ngữ 
để truyền đạt kinh nghiệm, chúng ta luôn phải chấp 
nhận những giới hạn này ở một mức độ tương đối 
nào đó. Lấy ví dụ, để mô tả về màu sắc, chúng ta 
chỉ có một số lượng giới hạn tên gọi các màu, nhưng 
trong thực tại thì số lượng màu sắc khác nhau lại 
không có giới hạn. Vì thế, những màu sắc gần giống 
nhau đến một mức độ nào đó sẽ có cùng một tên gọi 
như nhau, vì sự phân biệt chính xác hơn thế nữa sẽ 
là vượt quá giới hạn diễn đạt của ngôn ngữ. 


Vấn đề chúng ta cần nhấn mạnh ở đây là, kinh 
nghiệm thiền chứng phải là một kinh nghiệm trực 
tiếp. Nếu chúng ta dựa vào tri thức để mong đạt đến 
sự chứng ngộ, điều đó sẽ mãi mãi không bao giờ xảy 
ra. Đây chính là ý nghĩa trong lời nhận xét của Ngũ 
Tổ về bài kệ của ngài Thần Tú: 

“Ông làm kệ này chưa thấy được bản tánh, chỉ 
đến ngoài cửa, chưa vào được trong. Như đem chỗ 
hiểu biết ấy mà cầu đạo Vô thượng Bồ-đề thì quyết 
chẳng thể được.” 

Giới hạn của Tiệm giáo chính là ở điểm này. 
Trong khi việc nghiên tầm giáo điển, tụng niệm kinh 
điển vẫn luôn mang đến cho chúng ta những lợi ích 
nhất định, thì trong thực tế vẫn vĩnh viễn không 
bao giờ có thể mang đến cho chúng ta kinh nghiệm 
chứng ngộ, trừ khi chúng ta nhận ra được giới hạn 
đó và tự mình quay sang tiếp xúc một cách trực tiếp 


122 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


với thực tại. Trường hợp của thiền sư Pháp Đạt là 
một ví dụ minh hoạ cụ thể cho nhận xét này. 


Thiền sư Pháp Đạt tụng kinh Pháp Hoa có đến 
3.000 lượt, vẫn không đạt ngộ. Khi gặp Lục Tổ Đại 
sư, được ngài chỉ cho chỗ pháp yếu liền tự nhiên 
bừng ngộ. Chỗ pháp yếu đó vốn dĩ cũng không nằm 
ngoài kinh Pháp Hoa, nhưng Pháp Đạt trước đó dù 
đã tụng kinh rất lâu vẫn không nắm hiểu được là 
vì quá chấp chặt vào ngôn ngữ mà không tự mình 
trực nhận được chỗ tỉnh yếu bằng vào kinh nghiệm 
tự thân. Vì thế, những chỉ dẫn của Lục Tổ là cực kỳ 
quan trọng đối với ông lúc này: 


“Nếu có thể ở nơi tướng lìa được tướng, ở nơi 
không lìa được không, tức là trong ngoài đều chẳng 
mê. Nếu ngộ pháp ấy, trong một niệm tâm liền khai 
mở. Đó là khai mở tri kiến Phật.” 

Toàn bộ kinh Pháp Hoa cũng chỉ nhắm đến một 
việc duy nhất là khai mở tri kiến Phật. Nhưng Pháp 
Đạt tụng niệm hơn 3.000 lượt vẫn không nhận ra! 
Những chỉ dẫn của Lục Tổ sở dĩ có thể giúp ông bừng 
ngộ là vì nó không nhằm giải thích thêm nữa, mà chỉ 
nhằm kéo ông trở về với thực tại để tự mình có thể 
trực nhận được cái gọi là “tri kiến Phật”. Đó chính 
là ý nghĩa của việc mà Lục Tổ gọi là “chuyển Pháp 
Hoa”, hoàn toàn trái ngược với trước đó là “bị Pháp 
Hoa chuyển”. 


Sự lệch hướng của Bắc tông về sau chính là ở 
chỗ họ đã chuyển sang dựa vào sự tích luỹ tri thức 
để xem đó là sự nghiệp tu tập. Thật ra thì sự nỗ lực 


123 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


công phu chuyên cần vốn dĩ là yếu tố cần thiết cho 
tất cả những người tu tập, cho dù là theo tông phái 
nào. Nhưng nỗ lực chuyên cần tinh tấn theo hướng 
nào thì đó mới chính là vấn đề tông chỉ của từng 
tông phái. 

Đại sư Thần Tú dạy người “thường siêng lau, 
siêng rửa”, nhưng lau rửa như thế nào mới là vấn 
đề quyết định sự sai lầm hay đúng đắn. Nếu sự nỗ 
lực chuyên cần đó là để thường xuyên duy trì chánh 
niệm, chánh định, chánh tuệ, thì dù là Nam tông 
cũng không ởi ra ngoài con đường đó. 


Nhưng trong thực tế sự phát triển của Bắc tông 
Tiệm giáo đã ngày càng chuyển dần sang khuynh 
hướng tích luỹ tri thức. Và đây chính là nguyên 
nhân dẫn đến sự suy kiệt, mất dần sinh khí của họ. 
Trong khi đó, Nam tông Đốn giáo kể từ sau ngài Huệ 
Năng đã nở rộ lên những Thần Hội, Hoài Nhượng, 
Hành Tư, Huyền Giác... và rất nhiều bậc tông sư 
khác, ngày càng phát triển rộng khắp cả đất nước 
Trung Hoa chứ không chỉ còn riêng ở phương Nam 
nữa. 

Vì thế, sự phân ra đốn, tiệm vốn chỉ là tuỳ theo 
căn cơ trí tuệ của người đời, mà những sai lệch trong 
sự tu tập của hai tông Nam, Bắc vốn cũng là do 
người tu tự tạo ra. Nếu không nắm hiểu được ý chỉ 
của thiền Đốn giáo thì dù có xưng là Nam tông cũng 
không tránh khỏi sai lầm. Như có thể nắm hiểu được 
ý chỉ thì dù là Bắc tông mà thực sự “đến được ngoài 
cửa” như người xưa thì việc đạt đến chứng ngộ, bước 


124 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


hẳn “vào trong” hẳn cũng không còn xa lắm! Do đó, 
nếu ai chỉ biết phân biệt theo tên gọi, tự cho mình 
là Nam tông đích truyền, Lâm Tế chánh tông... cũng 
chưa hẳn đã có thể thừa đương được những chỗ thâm 
mật, uyên áo của người xưa. Còn nếu như nắm hiểu 
được ý chỉ của tông môn, thẳng đường tu tiến, thì dù 
có gọi đó là tiệm hay đốn, Bắc hay Nam cũng chẳng 
do nơi đó mà có thể làm thay đổi kết quả tu tập. 


Viên tịch 


T Tổ Đại sư một ngày kia biết mình sắp 
viên tịch, liền gọi hết môn đồ như các vị 
Pháp Hải, Chí Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, Trí 
Thường, Trí Thông, Chí Triệt, Chí Đạo, Pháp Trân, 
Pháp Như... đến mà dạy rằng: 


“Các ông chẳng phải như những người khác, sau 
khi ta diệt độ rồi, mỗi người đều phải làm thầy một 
phương mà thuyết pháp, giáo hoá.” 

Rồi Đại sư ân cần dặn dò, chỉ bảo những chỗ pháp 
yếu trong việc khai thị, giáo hóa đồ chúng sau này. 


Tháng bảy năm Nhâm Tý (712), Đại sư bảo môn 
đồ qua chùa Báo Ân! tại Tân Châu xây tháp,? hối 
thúc thợ làm nhanh, qua cuối mùa hạ năm sau làm 
lễ khánh thành. 


Í Các bản khác đều chép là Quốc Ân, e là nhằm, vì đây là chính là chùa 
Báo Ân Quang Hiếu mà Quảng Đông thông chí có nói tới như đã trích dẫn 
trong một đoạn trước. 

? Chuẩn bị cho sự viên tịch của Sư. 


125 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Mùng một tháng bảy năm Quý Sửu, Đại sư nhóm 
đồ chúng, dạy rằng: 


“Đến tháng tám này, ta muốn lìa khỏi thế gian. 
Các ông có điều nghi nên hỏi sớm đi, ta phá nghi 
cho, khiến các ông hết mê. Sau khi ta đi rồi, không 
có người dạy các ông.” 

Pháp Hải cùng các môn đồ khác nghe lời này 
thảy đều sa nước mắt khóc. Duy chỉ có Thần Hội là 
thần sắc không thay đổi, chẳng khóc. Đại sư nói: 


“Tiểu sư Thần Hội đạt được chỗ thiện, bất thiện 
như nhau, chê khen chẳng động, buồn vui chẳng sinh, 
còn những người khác chẳng được gì cả. Vậy bao năm 
nay ở chùa, các ông tu pháp chi? Nay các ông bi lụy, 
ấy là vì ai mà lo? Nếu lo vì ta chẳng biết nơi đi, thì ta 
tự biết nơi đi. Nếu ta chẳng biết nơi đi, thì đã chẳng 
báo trước với các ông. Các ông bi lụy, thật là vì chẳng 
biết chỗ ta đi. Nếu biết chỗ ta đi, ắt chẳng nên bi lụy. 
Pháp tánh vốn không có sanh diệt, đến đi. Y theo đó 
mà tu hành, sẽ chẳng mất tông chỉ” 

Khi ấy, biết là Đại sư chẳng còn trụ lâu ở đời, Pháp 
Hải liền lên tòa, lạy hai lạy, hỏi rằng: 

“Sau khi Hòa thượng nhập diệt, y pháp nên 
truyền cho người nào?” 

Đại sư đáp rằng: “Những điều ta thuyết giảng 
từ khi ở chùa Đại Phạm cho tới nay, hãy ghi chép 
lại mà cho lưu hành, đề tựa là Kinh Pháp Bảo Đàn. 
Các ông hãy giữ gìn, truyền trao cho nhau, độ khắp 


126 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


quần sanh. Chỉ y theo đó, gọi là chánh pháp. Nay 
ta vì mọi người mà thuyết pháp, chứ chẳng truyền 
y. Vì lòng tin của các ông đã thuần thục, quyết định 
không còn nghi ngờ, có thể nhận nổi việc lớn. Lại 
theo ý Tổ Đạt-ma truyền kệ, thì y chẳng nên truyền. 
Kệ như thế này: 

Pháp ta truyền đến xứ này, 

Độ người mê muội, cứu người ngu si. 

Một hoa năm cánh đúng kỳ,! 

Tự nhiên hưng thịnh Thiền quy rộng truyền. 

Sư thuyết kệ rồi, lại dạy rằng: “Pháp chẳng phân 
hai, tâm cũng như vậy. Đạo vốn thanh tịnh, cũng 
không có các tướng. Các ông cẩn thận, chớ rơi vào 
chỗ quán tịnh hoặc cố làm trống không tâm mình. 
Tâm này vốn tịnh, không thể lấy, không thể bỏ. Mỗi 
người nên tự mình gắng sức, khéo tùy duyên mà đi 
đI.” 

Khi ấy, đồ chúng đều làm lễ và lui ra. 

Ngày mùng tám tháng bảy, Đại sư bất ngờ bảo 
đồ chúng rằng: “Ta muốn về Tân Châu, các ông mau 
chuẩn bị thuyền.” 

Đại chúng buồn thảm, thiết tha cầm lại, Đại sư 
nói: 

“Chư Phật ra đời còn thị hiện Niết-bàn. Có đến 
tất có đi cũng là lẽ đương nhiên. Hình hài này của ta 
ắt có chỗ về.” 

Ï Một hoa năm cánh là lời dự báo sự phát triển của Nam tông sau này thành 


Ngũ gia, rộng truyền pháp Thiển Đốn giáo ra khắp nơi. 


127 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Đại chúng thưa hỏi: “Đại sư đi lần này, liệu có trở 
lại chăng?” 

Đại sư nói: “Lá rụng về cội.”! 

Rồi không hẹn ngày trở lại. 

Đại chúng lại thưa hỏi: “Chánh pháp nhãn tạng? 
truyền cho a1?” 


Đại sư đáp: “AI có đạo thì được, aI vô tâm thì 
thông hiểu.”° 


Đại chúng lại hỏi: “Về sau có nạn gì chăng?” 


Đại sư nói: “Sau khi ta tịch diệt khoảng năm, 
sáu năm, sẽ có một người đến lấy đầu ta.” Rồi đọc 
kệ rằng: 

Đầu thờ cha mẹ, 
Miệng cần miếng ăn. 
Gặp nạn tên Mãn, 
Dương, Liễu là quan.! 


Đại sư lại nói: “Sau khi ta nhập diệt bảy mươi 
năm, sẽ có hai vị Bồ Tát từ phương Đông lại, một vị 
xuất gia, một vị tại gia, đồng thời chấn hưng, giáo 


Ì Cũng như lá rụng về cội, Đại sư định trở về quê quán là xứ Tân Châu mà 
viên tịch. 

? Chánh pháp nhãn tạng: chỗ bí yếu trong chánh pháp, như con mắt là chỗ 
quan yếu nhất của thân người. 

° Nguyên văn trong Đàn Kinh: ZqHiế 1Ÿ. #8 s (Hữu đạo giả 
đắc, vơ tâm giả thơng.) 

k Sau này ứng việc Trương Tịnh Mãn nhận tiển của Kim Đại Bi (vì miệng cần 
miếng ăn), đến lấy trộm đầu Lục Tổ, nhằm lúc Dương Khẩn làm Huyện 
lệnh, Liễu Vô Thiểm làm Thứ sử. 


128 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


hóa, gây dựng lại tông phái, xây dựng lại chùa tháp, 
làm cho hưng thạnh đạo pháp.” 


Đại chúng lại thưa hỏi: “Từ Phật tổ ứng hiện đến 
nay truyền trao đã bao nhiêu đời, xin chỉ bảo cho 
biết.” 

Đại sư đáp: “Phật xưa ứng thế nhiều vô số, không 
thể tính đếm, kể hết. Nay chỉ lấy bảy vị làm đầu. 
Đời quá khứ Trang nghiêm Kiếp có Phật Tỳ-bà-th1, 
Phật Thi-khí, Phật Tỳ-xá-phù. Về Hiền Kiếp này có 
Phật Câu-lưu-tôn, Phật Câu na-hàm Mâu-mi, Phật 
Ca-diếp và Phật Thích-ca. Đó là bảy vị Phật. 


“Phật Thích-ca bắt đầu truyền cho Tôn giả Ma- 
ha Ca-diếp là Tổ thứ nhất. 


“Tổ thứ hai là Tôn giả A-nan, Tổ thứ ba là Tôn 
giả Thương-na Hòa-tu, Tổ thứ tư là Tôn giả Ưu-ba- 
cúc-đa, Tổ thứ năm là Tôn giả Đề-đa-ca, Tổ thứ sáu 
là Tôn giả Di-giá-ca, Tổ thứ bảy là Tôn giả Bà-tu- 
mật-đa, Tổ thứ tám là Tôn giả Phật-đà Nan-đề, Tổ 
thứ chín là Tôn giả Phục-đà Mật-đa, Tổ thứ mười là 
Tôn giả Hiếp,! Tổ thứ mười một là Tôn giả Phú-na 
Dạ-xa, Tổ thứ mười hai là Đại sĩ Mã Minh, Tổ thứ 
mười ba là Tôn giả Ca-tỳ Ma-la, Tổ thứ mười bốn 
là Đại sĩ Long-thọ, Tổ thứ mười lăm là Tôn giả Ca- 
na-đề-bà, Tổ thứ mười sáu là Tôn giả La-hầu-la-đa, 
Tổ thứ mười bảy là Tôn giả Tăng-già Nan-đề, Tổ 
thứ mười tám là Tôn giả Già-da Xá-đa, Tổ thứ mười 
chín là Tôn giả Cưu-ma-la-đa, Tổ thứ hai mươi là 


† Hiếp Tôn giả (# “Ÿ-Ï') cũng có tên là Bà-lật Thấp-bà (3# $ 3# 3ˆ). 


129 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Tôn giả Xà-da-đa, Tổ thứ hai mươi mốt là Tôn giả 
Bà-tu Bàn-đầu, Tổ thứ hai mươi hai là Tôn giả Ma- 
nô-la, Tổ thứ hai mươi ba là Tôn giả Hạc-lặc-na, Tổ 
thứ hai mươi bốn là Tôn giả Sư Tử,! Tổ thứ hai mươi 
lăm là Tôn giả Bà-xá Tư-đa, Tổ thứ hai mươi sáu 
là Tôn giả Bất-như Mật-đa, Tổ thứ hai mươi bảy là 
Tôn giả Bát-nhã Đa-la, Tổ thứ hai mươi tám là Tôn 
giả Bồ-đề Đạt-ma,? Tổ thứ hai mươi chín là Đại sư 
Huệ Khả, Tổ thứ ba mươi là Đại sư Tăng Xán, Tổ 
thứ ba mươi mốt là Đại sư Đạo Tín, Tổ thứ ba mươi 
hai là Đại sư Hoằng Nhẫn. Huệ Năng này là Tổ thứ 
ba mưởi ba. 


“Các vị Tổ trên đây đều có sự truyền nối rõ ràng. 
Các ông về sau, đời này lưu truyền đời kia, cũng 
đừng để cho lầm lạc.” 


Đại chúng nghe xong, tin nhận lời Tổ, làm lễ lui 
ra. 


Ngày mùng 3 tháng 8 năm Quí Sửu (713), Đại 
sư dùng bữa ở chùa Báo Ấn xong rồi, bảo đồ chúng 
rằng: “Các ông theo thứ tự mà ngồi, ta từ biệt các 
ông.” 

Pháp Hải bạch rằng: “Hòa thượng lưu lại giáo 
pháp chi khiến cho người mê đời sau thấy được Phật 
tánh? 

Đại sư nói: “Các ông hãy lắng nghe đây. Người 
Ì Cũng có tên là Sư Tử Bồ-đẻ (Éñ-ƒ 3£-‡#). 

? Tổ Bồ-để Đạt-ma sang Trung Hoa truyển bá Thiền tông đầu tiên nên là 
Sơ Tổ của Thiển Trung Hoa. Theo đó mà truyền thừa thì ngài Huệ Năng 


là Tổ thứ sáu. 


130 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


mê đời sau nếu nhận biết chúng sanh, tức là Phật 
tánh. Nếu chẳng nhận biết chúng sanh, dù muôn 
kiếp tìm Phật cũng khó gặp. Nay ta dạy các ông 
nhận biết chúng sanh nơi tự tâm, thấy tánh Phật 
nơi tự tâm. Muốn cầu thấy Phật, chỉ cần nhận biết 
chúng sanh. Chỉ vì chúng sanh làm mê tánh Phật, 
chẳng phải tánh Phật làm mê chúng sanh. Tự tánh 
giác ngộ, chúng sanh là Phật; tự tánh ngu mê, Phật 
là chúng sanh. Tự tánh bình đẳng, chúng sanh là 
Phật; tự tánh tà hiểm, Phật là chúng sanh. Các ông 
nếu trong tâm hiểm sâu tà vạy, tức là Phật bị che lấp 
trong chúng sanh. Một niệm công bằng chánh trực, 
tức chúng sanh thành Phật. Trong tâm ta tự có Phật. 
Phật tự tâm mới thật là Phật. Nếu tự mình không có 
tâm Phật, thì cầu Phật ở đâu? Tự tâm của các ông là 
Phật, đừng hồ ngh1 nữa. Bên ngoài không một vật gì 
có thể kiến lập được, chỉ đều là tự bản tâm sanh ra 
muôn pháp. Cho nên kinh nói rằng: “Tâm sanh, các 
pháp đều sanh; tâm diệt, các pháp đều diệt.” 


Đại sư lại dạy rằng: “Các ông nên khéo giữ gìn. 
Sau khi ta diệt độ, chớ theo thường tình thế tục bi 
lụy khóc lóc, mặc đồ tang, bày chuyện điếu vãn. Làm 
như vậy chẳng phải đệ tử ta, cũng chẳng hợp chánh 
pháp. Chỉ tự nhận biết bản tâm, tự thấy bản tánh, 
không động không tĩnh, không sanh không diệt, 
không qua không lại, không phải không quấy, không 
trụ không đi. Sợ rằng các ông tâm mê chẳng hiểu ý 
ta, nay dặn dò lại các ông lần nữa, khiến cho được 
thấy tánh. Sau khi ta diệt độ, y như vậy tu hành, 


151 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


như ta vẫn còn. Nếu trái lời dạy của ta, thì dầu ta 
còn tại thế cũng chẳng ích gì.” 


Lại thuyết kệ rằng: 


Sừng sững chẳng tu lành, 
Trơ trơ không tạo ác. 
Lặng lặng dứt thấy nghe, 
Làu làu tâm vô trước. 

Sư thuyết kệ rồi, ngồi ngay ngắn cho tới canh ba, 
thình lình bảo môn nhân rằng: “Ta đi đây.” Rồi an 
nhiên thị tịch. Lúc đó, mùi hương lạ đầy nhà, xuất 
hiện cầu vồng màu trắng nối từ trời xuống đất, cây 
rừng biến sang màu trắng, chim muông kêu tiếng 
thảm thương! 


Đến tháng mười một, quan lại và môn nhân, kẻ 
tăng, người tục ở ba quận Quảng Châu, Thiều Châu 
và Tân Châu đều tranh nhau rước chân thân, không 
giải quyết được. Mọi người bèn đốt hương mà khấn 
rằng: “Khói hương bay hướng nào là Sư về nơi đó.” 
Khấn xong, khói hương bay về hướng Tào Khê. 


Ngày 13 tháng 11, dời linh cửu và y bát của Đại 
sư truyền lại, rước về Tào Khê. Ngày 2ð tháng 7 năm 
sau, mở áo quan ra. Đệ tử là Phương Biện dùng bột 
hương nhão phết lên cúng dường. Môn nhân nhớ lại 
lời sấm “lấy đầu”, bèn dùng lá sắt, vải sơn bao quanh 
cổ Đại sư, rồi mới rước vào tháp. Thình lình, trong 
tháp có hào quang màu trắng hiện ra, xông thẳng 
lên trời, ba ngày sau mới tan. Quan Thứ sử Thiều 
Châu tâu việc ấy lên triều đình. Vua ban chiếu sai 
lập bia ghi đạo hạnh của Đại sư. 


132 


CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI 


Đại sư thọ 76 tuổi, năm 24 tuổi được truyền y, 
39 tuổi xuống tóc, thuyết pháp độ sanh 37 năm. Kẻ 
nắm được tông chỉ nối pháp Đại sư có 43 người, còn 
kẻ ngộ đạo siêu phàm thì chẳng biết bao nhiêu mà 
kể. Tấm y làm tin từ Tổ Đạt-ma truyền lại, cà-sa 
ma-nạp với bình bát quý của vua Trung Tông dâng 
cúng, và tượng của Đại sư do Phương Biện đắp, cùng 
các đồ đạo cụ khác đều giao cho vị thị giả chủ tháp 
trông coi, giữ hoài ở đạo tràng Bảo Lâm. Lại lưu 
truyền bộ Đàn Kinh để nói rõ tông chỉ. 


Sau khi Sư nhập tháp, vào niên hiệu Khai 
Nguyên thứ 10 (722), nửa đêm ngày mùng 3 tháng 
8, thình lình nghe trong tháp như có tiếng kéo dây 
sắt. Chúng tăng giựt mình thức dậy, thấy có một 
người mặc đồ trắng từ trong tháp chạy ra. Tìm thấy 
có vết thương nơi cổ Đại sư, liền đem chuyện kẻ trộm 
trình lên châu, huyện. Quan Huyện lệnh là Dương 
Khản, quan Thứ sử là Liễu Vô Thiểm nhận được tin, 
sai quân đi tầm nã rất khẩn. Ngày thứ năm, bắt 
được tội phạm tại thôn Thạch Giác, giải về Thiều 
Châu tra hỏi, khai ra rằng: “Họ Trương, tên Tịnh 
Mãn, người huyện Lương thuộc Nhữ Châu. Tại chùa 
Khai Nguyên nơi Hồng Châu có nhận hai chục ngàn 
quan tiền của một vị tăng xứ Tân La (Triều Tiên) là 
Kim Đại Bi để lấy đầu của Lục Tổ Đại sư, đưa cho vị 
ấy đem về xứ Hải Đông cúng dường.” Quan Thú họ 
Liễu nghe lời khai, chưa vội gia hình. Bèn đích thân 
đến Tào Khê, hỏi môn đồ bậc cao của Sư là Lịnh 
Thao rằng: “Việc này xử đoán thế nào?” 


153 


LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Thao đáp: “Nếu luận theo phép nước, thời lẽ nên 
giết. Nhưng lấy nghĩa từ bi của Phật giáo, thì coi oán 
thù với thân thích như nhau. Huống chi kẻ kia muốn 
cầu để cúng dường, nên tha thứ.” 


Quan Thứ sử họ Liễu khen rằng: “Mới hay cửa 
Phật quảng đại!” Liền tha tội cho. 


Năm đầu niên hiệu Thượng Nguyên (756), vua 
Túc Tông sai sứ tới thỉnh y bát của Sư đem về nội 
cung cúng dường. Qua năm đầu niên hiệu Vĩnh 
Thái (763), ngày mồng năm tháng năm, vua Đại 
Tông nằm mộng thấy Lục Tổ Đại sư đến thỉnh y 
bát. Ngày mùng bảy, vua giáng sắc cho viên Thứ sử 
Dương Giam rằng: “Trẫm mộng thấy Năng Thiền 
sư xin đem truyền y, cà-sa trở về Tào Khê. Nay sai 
Trấn quốc Đại tướng quân Lưu Sùng Cảnh đội đầu 
mà đưa đến. Trẫm xem là đồ quốc bảo. Nhà ngươi 
nên theo như phép tắc, đặt yên tại chùa ấy, khiến 
cho tăng chúng thân thừa tông chỉ, thủ hộ nghiêm 
ngặt, đừng để mất đi.” 


Về sau, cũng có khi bị người lấy trộm, đều tìm 
kiếm chẳng xa mà bắt lại được. Như vậy có đến ba 
bốn lần. 


Vua Hiến Tông ban thụy hiệu cho Đại sư là Đại 
Giám Thiền sư, đề tên tháp là Nguyên Hòa Lĩnh 
Chiếu. Còn những sự tích khác, hiện chép tại các bài 
văn bia của quan Thượng thư Vương Duy, quan Thứ 
sử Liễu Tông Nguyên, quan Thứ sử Lưu Vũ Tích đời 
nhà Đường. 


134 


MỤC LỤC 


THẬY TÔI TƯ sáu vniiiniatbicibuinsusobiooiseiei 5 
Thân thế tầm thường của một vĩ nhân...... 9 
Người đến từ phương nam ........................... 9 
Đi tìm dấu vết xa xưa............................ .--- 11 
Câu hỏi chưa có lời đáp ............................. .- - 14 
Huyền thoại về Lục Tổ Đại sư................... 21 
Bản Đàn Kinh ở Đôn Hoàng ..................... 26 
Hoằng dương chánh pháp ..................... 43 
Nam tông Đốn giáo Tối thượng thừa ........ 43 
Khai diễn pháp môn Đông Sơn ................ 61 
Nam Năng Bắc TÚ............................. .-- -- « «<< «s 66 
Tào Khê chánh giáo.............................. -- --- --«« 91 
Đốn giáo và Tiệm giáo............................-. - 116 
XIGII LÍC  Ÿu⁄21660áqss0vkkbcsvdbaovcbiaeaiGidlsedteiiee 125 


155 


&⁄Z đ/⁄ 


rong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy rằng: “Pháp 

1. thắng mọi thí.” Thực hành Pháp thí là chia sẻ, 

truyền rộng lời Phật dạy đến với mọi người. Mỗi người 

Phật tử đều có thể tùy theo khả năng để thực hành Pháp 
thí bằng những cách thức như sau: 


1. Cố gắng học hiểu và thực hành những lời Phật dạy. 
Tự mình học hiểu càng sâu rộng thì việc chia sẻ, bố 
thí Pháp càng có hiệu quả lớn lao hơn. Nên nhớ rằng 
việc đọc sách còn quan trọng hơn cả việc mua sách. 


2. Phải trân quý kinh điển, sách vở ¡n ấn lời Phật dạy. 
Khi có điều kiện thì mua, thỉnh về nhà để tự mình và 
người trong gia đình đều có điều kiện học hỏi làm 
theo. Không nên giữ làm của riêng mà phải sẵn lòng 
chia sẻ, truyền rộng, khuyến khích nhiều người khác 
cùng đọc và học theo. Không nên để kinh sách nằm 
yên đóng bụi trên kệ sách, vì kinh sách không có 
người đọc thì không thể mang lại lợi ích. 


3. Tùy theo khả năng mà đóng góp tài vật, công sức 
để hỗ trợ cho những người làm công việc biên soạn, 
dịch thuật, in ấn, lưu hành kinh sách, để ngày càng 
có thêm nhiều kinh sách quý được in ấn, lưu hành. 


Thông thường, việc chỉ tiêu một số tiền nhỏ không thể 
mang lại lợi ích lớn, nhưng nếu sử dụng vào việc giúp lưu 
hành kinh sách thì lợi ích sẽ lớn lao không thể suy lường. 
Đó là vì đã giúp cho nhiều người có thể hiểu và làm theo 
lời Phật dạy. Mong sao quý Phật tử khắp nơi đều lưu tâm 
đóng góp sức mình vào những việc như trên. 





TINH YẾU THỰC HÀNH PHÁP THÍ 


- Mua thỉnh kinh sách về đọc, tự 


mình sẽ được rất nhiều lợi ích. 


- Chia sẻ, truyền rộng băng cách 


cho mượn, biếu tặng kinh sách 
đến nhiều người thì lợi ích ấy 
càng tăng thêm gấp nhiều lần. 

- Đóng góp công sức, tài vật để 
hồ trợ công việc biên soạn, dịch 
thuật, giảng giải, in ấn, lưu hành 
kinh sách thì công đức lớn lao 
không thể suy lường, vì có vô số 
người sẽ được lợi ích từ việc lưu 
hành kinh sách. 








